PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 


Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 


KHOÁ THỨ 8: KINH VIÊN GIÁC 


Bài Thứ 1: Chương Văn Thù 


. Ngài Văn Thù hỏi Phật 

. Phật khen Ngài Văn Thù 

. Phật trả lời cho Ngài Văn Thù 

. Phật chỉ "Vô minh” 

. Phật dạy "Vô minh” không có thật thể 
. Phật dạy tu theo "Viên giác” 

. Phật và Bồ Tát đều tu theo "Viên Giác” 
. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


œ xi Gœ tư ®b ĐUI M 


B.- Phần Chánh-tôn 
1.- CHƯƠNG VĂN-THÙ 
1. Ngài Văn Thù hỏi Phật 


Khi ấy Ngài Văn-thù Sư Lợi Bồ-tát ởtrong đại-chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi 
chắp tayđảnh-lễ và quỳ thẳng bạch rằng:" 


Bạch đức Đại-bi Thế-Tôn, xin Ngài vì thính-chúng trong pháp-hội hiện-tại nây và các chúng- 
sanh câu Đại-thừa đời sau, từ bi chỉ dạy: 


1. Nói lại nhơn-địa tu-hành thanh-tịnh của Như-Lai; 


PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 


Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 


KHOÁ THỨ 8: KINH VIÊN GIÁC 


Bài Thứ 1: Chương Văn Thù 

1. Ngài Văn Thù hỏi Phật 

2. Phật khen Ngài Văn Thù 

3. Phật trả lời cho Ngài Văn Thù 
4. Phật chỉ “Vô minh” 


5. Phật dạy “Vô minh” không có thật thể 


6. Phật dạy tu theo “Viên giác” 

7. Phật và Bồ Tát đều tu theo “Viên Giác” 

8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 

B.- Phần Chánh-tôn 

I.- CHƯƠNG VĂN-THÙ 

1. Ngài Văn Thù hỏi Phật 

Khi ấy Ngài Văn-thù Sư Lợi Bồ-tát ởtrong đại-chúng đứng dậy, đi 
quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tayđảnh-lễ và quỳ thẳng 
bạch rằng:" 

Bạch đức Đại-bi Thế-Tôn, xin Ngài vì thính-chúng trong pháp-hội 
hiện-tại nầy và các chúng-sanh cầu Đại-thừa đời sau, từ bi chỉ 
dạy: 

1. Nói lại nhơn-địa tu-hành thanh-tịnh của Như-Lai; 

2. Các vị Bồ-tát đối với Đại-thừa, đã phát tâm thanh-tịnh (Bồ-đề) 
rồi, làm sao xa lìa được các bịnh (trừ-vọng); khiến cho các 
chúng-sanh khỏi đọa vàođường tà (tà-kiến). 


Ngài Văn-thù Bồ-tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính lạy rồi trở lui, 
cùng với đại chúng ngồi yên-lặng, để chờ nghe lời Phật chỉ giáo. 


LƯỢC GIẢI 
Đại-ý đoạn nầy là Ngài Văn-Thù hỏi Phật hai điều: 
1. Phậtđã tu-hành như thế nào mà được thành Phật? 


2. Các vị Bồ-tát, khi đã phát-tâm Bồ-đề rồi, làm sao cho các vọng 
đừng sanh? 

Câu hỏi thứ nhất giống như câu hỏi trong kinh Lăng-Nghiêm, Ngài A- 
Nan hỏi Phật: “...Xin Phật chỉ dạy cho con phương-pháp nào mà tất 
cả các đức Phật tu-hành đều được thành đạo chứng quả...”. 


Câu hỏi thứ hai, giống như câu hỏi trong kinh Kim-Cang, Ngài Tu-Bồ- 
Đề hỏi Phật: “... Làm sao an-trụ 


Chơn-tâm và làm sao hàng-phục được Vọng-tâm...” (Vân hà ưng trụ, 


vân hà hàng-phục kỳtâm). 
2. Phật khen Ngài Văn Thù 
Khi ấy đức Thế-Tôn kêu Ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát mà dạy rằng: 


- Nầy Thiện-nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ-tát hiện-tại và tất cả 
chúng-sanh đời sau cầu pháp Đại-thừa mà thưa hỏi: 


1. Nhơn-địa tu-hành của Như-Lai; 


2. Khi đã phát-tâm thanh-tịnh rồi, làm sao xa-lìa các bịnh, để 
khỏi đọa vào tà-kiến. Vậy ông hãy chăm-chú nghe, tôi sẽ vì các 
ông chỉ giáo. 

Khi đó Ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát và đại-chúng đều hoan-hỞ, vừa 
kính-cẩn và vừa chăm-chú chờ 


nghe lời Phật dạy bảo. 


LƯỢC GIẢI 


Phật trước khen-ngợi, rồi sau dặn-dò phải chăm-chú nghe, là vì 
“Viên-giác” là cảnh-giới thanh-tịnh, phảiđịnh-tâm chú-thần mà nghe, 
không thể dùng tâm sanh-diệt, ý-nghĩ xằng-xiêng mà nghe hiểu được 


3. Phật trả lời cho Ngài Văn Thù 


- Này thiện-nam, Như-Lai có pháp “Đại Đà-la-ni” (1) tên là “Viên- 
Giác”. Từ tánh “Viên-Giác” nầy mà sanh ra tất cả các pháp thanh- 
tịnh: Chơn-như, Bồ-đề (Trí-giác) Niết-bàn (viên-tịch) và Ba-la-mật 
(Đáo-BÏ-Ngạn), nay ta sẽ dạy trao cho các ông. 


Nầy Văn-Thù, nhơn-địa tu-hành của các đức Phật, đều y “Viên- 
Giác” nầy mà vĩnh-viên đoạn trừ vô-minh,được sánh-suốt thanh- 
tịnh viên-mãn, nên mới được thành Phật.- Vậy “Vô-minh” là gì? 


LƯỢC GIẢI 


Ngài Văn-Thù hỏi nguyên-nhơn tu-hành của các đức Phật thế nào?- 
Đến đây Phật mới trả lời: Tất cả 


chưPhật đều y “Viên-Giác” để chiếu phá vô-minh và được thành 
Phật. Nào là: Chơn-như, Bồ-đề, Niết-bàn và Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
v.v... cũng đều từ“Viên-Giác” nầy mà lưu xuất. 


Vậy muốn ngộ được “Viên-giác' trước phải hiểu rõ. Vô-Minh và diệt 
trừ vô-minh là điều cần nhứt. 


4. Phật chỉ “Vô minh” 


- Nầy Thiện-nam, tất cảchúng-sanh từ hồi nào đến giờ, bị nhiều 
món điên-đảo làm mê-mờ 


tánh“viên-Giác”, như người lạc đường, lầm lộn bốn phương. 
Điên-đảo vọng-hiện ra thân và tâm, rồi lầm nhận thân tứ-đại giả 
hợp nầy làm thân mình, chấp cái vọng-niệm sanh diệt duyên 
theo bóng-dáng của sáu trần cho là thật tâm mình. Như người 
nhặm con mắt, thấy trong hư-không có các hoa đốm, hoặc mặt 
trăng thứ hai. Thật ra trong hư-không chẳng có hoa đốm hay mặt 
trăng thứ hai, nhưng vì người nhặm con mắt vọng-chấp. Bởi 
vọng-chấp, nên chẳng những không biết được hư-không, mà lại 
thêm mê-lầm: Chấp thật có hoa đốm sanh. Vì mê-lầm mà có sanh- 
tử luân-hồi, nên gọi là “Vô-minh”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn nầy Phật chỉ rõ cái“Vô-minh”. Vô-minh là những cái vọng- 
tưởng điên-đảo che mờ tánh“Viên-Giác” (bản tâm thanh-tịnh). 


Bởi Vô-minh vọng hiện ra có thân có cảnh rồi chúng-sanh trở lại chấp 
thật-ngã thật-pháp, tạo ra vô- 


sốnghiệp, mê-mờ chồng-chập, che đậy tánh Viên-Giác! Vì thế mà 
nhiều kiếp sanh-tử luân-hồi, trầm-luân trong biển khổ. 


Cũng như người bị buồn ngủ (dụcho Vô-minh) nổi lên, làm cho mê- 
mờ tánh tỉnh-táo (dụ cho Viên-Giác); nhơn đó hiện ra cảnh chiêm-bao 
đủ cả người và vật (hiện thế- -giới và chúng-sanh), rồi cũng khóc cũng 
cười, cũng mừng cũng giận, mỗi mỗi đều cho là thiệt cả, nên luyến-ái 
triền miên, từ giấc chiêm-bao nầy tiếp-tục qua giấc chiêm-bao khác, 
không biết chừng nào thức-tỉnh. 


Đây là dụ cho Vô-minh chồng-chập che mờ tánh “Viên-Giác” (Chơn- 
tâm). 


5. Phật dạy “Vô minh” không có thật thể 
- Nầy thiện-nam! Gái“Vô-minh” này không có thật thể (thật vật). 


Như người ngủ chiêm-bao, thấy các cảnh vật, đến khi thức rồi, 
thì cảnh vật kia không còn; và như người hết nhặm, thì các hoa 


đốm trong hư-không tự tiêu-diệt. Lúc bấy giờ không thểnói “thật 
có chô hoa diệt”, vì không thật có chỗ hoa sanh vậy. 


Tất cả chúng-sanh ở trong cái “không sanh diệt” (tánh Viên-Giác) 
mà vọng thấy có sanh-diệt, cho nên mới bị trầm luân trong biển 
sanh-tử luân-hồi. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy: Tất cảchúng-sanh vẫn ở trong bản tánh Viên-Giác 
thanh-tịnh không sanh không diệt, mà tự mình mê-mờ (Vô-minh) 
vọng thấy có sanh-diệt, nên vĩnh kiếp triền-miên, luống chịu trôi lăn 
trong biển sanh-tử luân-hồi, thật đáng thương! 


Nhưng “Vô-minh” là hư-vọng, không có thật-thể, cho nên khi giác- 

ngộ rồi, thì nó tự hết. Cũng như 

các“Tối”, vì nó không có thật-thể, nên khi “ Sáng” đến, thì “Tối” tự 
mất. Nếu Vô-minh là vật có thật, như núi, như sông v.v... thì không 
dê øì làm tiêu nó được. 


Phật lại tỷ-dụ: Vô-minh nhưchiêm-bao, không phải thật vật, nên khi 
thức rồi thì cảnh chiêm-bao tự 


mất. -Vô-minh như mắt người bị nhặm, thấy hoa-đốm lăng-xăng 
giữa hư-không khi hết nhặm rồi thì hoa đốm liền tiêu. 


6. Phật dạy tu theo “Viên giác” 

- Nầy Thiện-nam, nhơn-địa tu-hành của Như-Lai là tu theo Viên- 
Giác. Nghĩa là: biết các pháp đều hư-huyễn, như hoa đốm giữa 
hư-không có người chịu sanh-tử luân hồi. 

Không phải phá hoại, làm cho các pháp mất đi mà kêu là không, 
chính bản-tính của các pháp nó tự không. Cái “biết (năng biết) 
các pháp không” đó, cũng như hư-không. “Cái biết như 


hư-không”, cũng không luôn. Nhưng không thể nói: “không có 
cái biết”. Phải dứt trừ hết cả 


“có” và “không”, như thế mới gọi là “tùy thuận tánh Viên-giác” 
(tu Viên-Giác). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn nầy Phật dạy tu theo“Viên-Giác”, có 5 từng bực: 


1. Từng bực thứ nhất, là quán các pháp đều hư-huyễn, như hoa đốm 
giữa hư-không, nên không sanh tâm tham, sân, sỉ. Ba độc không sanh, 
thì ba nghiệp thân, khẩu, ý chẳng tạo nhiệp. Vì không tạo nhiệp, nên 
không có cảnh luân-hồi và người bị luân-hồi. 


2. Trên nói “cảnh bị biết” không, nói đến từng thứ hai là “cái tâm hay 
biết”cũng như hư-không. 


3. Đến từng thứ ba, là cái biết “cái tâm hay biết cũng như hư-không” 
cũng không luôn. 

4. Sợ người lầm chấp cảnh-giới nầy không có cái biết, nên đến từng 
thứ tư,Phật dạy tiếp: “không phải là không có cái biết”. 

5. Đến từng thứ năm, Phật dạy phải rời các vọng-chấp “có” và 
“không”, mới nhập được tánh viên-giác. 

7. Phật và Bồ Tát đều tu theo “Viên Giác” 

Tại sao thế? Vì trong Như-Lai-Tạng (Viên-Giác) không có sanh 
diệt, không có thấy biết, như 


hư-không thường còn, chẳng lay động, như tánh của pháp-giới 
viên-mãn khắp giáp cả mười phương. 


Đây gọi là chỗ nhơn-địa tu-hành của Như-Lai, các vị Bồ-tát cũng 
nhơn nơi đây mà phát tâm thanh-tịnh tu theo Đại-thừa. Chúng- 
sanh đời sau cũng phải y theo đâu tu-hành, mới khỏiđọa vào tà- 
kiến. 

LƯỢC GIẢI 

Như-Lai-Tạng là tánh Như-Lai hàm chứa tất cả các pháp; cũng gọi là 
“Viên-Giác”, cũng kêu là “Pháp-giới-tánh”(bản tánh của các pháp). Nó 
viên-mãn khắp-giáp cả mười phương, không có sanh-diệt và cũng 
không tri-kiến, như hư-không thường còn chẳng lay động. 

Phật dạy: Đây là chỗ tu-hànhcủa Như-Lai. Các vị Bồ-tát cũng nhơn 
nơi đây phát tâm thanh-tịnh tu Đại-thừa. Chúng-sanh đời sau cũng 
phải y nơi đây tu-hành mới khỏi lạc vào tà-đạo. 

Ngài Văn-Thù hỏi 2 câu: 

1. Nhơn-địa tu-hành của Như-Lai. 


2. Gác vị Bồ-tát phát tâm Bồ-đề tu theo Đại-thừa, làm sao phá trừ 


được các vọng? Đến đây Phật đã dạy xong. 
8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


Khi đó Đức Thế-Tôn, muốn tóm lại các nghĩa trên, mà nói bài kệ 
rằng: Văn-Thù! Ông phải biết: 


Chỗ chơn-địa tu-hành 

Của các đức Như-Lai 

Là dùng trí Viên-giác 

Phá trừ hết Vô-minh: 

Biết các pháp hư-huyễn 

Thì khỏi bị luân-hồi. 

Cũng như người chiêm-bao, 
Thức rồi cảnh mộng hết. 
Cái biết cũng không còn 


Sáng-suốt khắp mười phương (Viên-giác), 


Bình-đẳng không chuyển-động, 
Tức thì thành Phật-đạo. 

Các huyễn diệt hết rồi, 

Thành đạo cũng không thành: 
Xưa nay tánh viện-mãn. 

Bồ-tát y nơi đây, 

Phát tâm đại Bồ-đề, 

Các chúng-sanh đời sau, 

Tu đây mới khỏi đọa. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý bài kệ nầy: Các Đức Phật dùng trí Viên-Giác phá trừ Vô-minh. 
Nghĩa là: biết muôn vật đều hư- 


huyễn, như hoa đốm giữa hư-không, không sanh tâm nhiễm-trước, 
nên khỏi bjluân-hồi. 


Người được giác-ngộ rồi cũng như người thức giấc chiêm-bao: các 
cảnh vật đều không còn - Cảnh “bị 

biết” đã không, nên “cái biết” (năng biết) cũng không. Vì năng và sở 
đều không nên tánh Viên-giác mới hiện ra sáng-suốt chiếu khắp cả 
mười phương, bình-đẳng không chuyển-động, như thể là “thành 
Phật”. 


ói “thành Phật” là tạm nói mà thôi, thật ra cũng không “thành”. Vì 
n “Viên-Giác” của mỗi người đều sẵn có, chỉ trừ hết “Vô-minh” rồi 
thì “Viên-Giác” tự hiện ra, chớ có gì đâu mà gọi là “thành”. 


Cũng như người có sẵn hòn ngọc trong túi, chẳng qua vì quên, nên in 
như mất. Đếu khi nhớ lại thì ngọc vẫn ở sẵn trong túi áo, chớ đâu 
phải mới “đặng”. Bởi thế nên nói “thànhđạo cũng không thành”. 


Phật y theo Viên-Giác nầy mà tu, Bồ-tát cũng y theo Viên-Giác nầy 
mà phát tâm Bồ-đề, cho đến chúng sanh đời sau cũng phải y theo 
Viên-Giác nầy tu-hành mới khỏi lạc vào tà-đạo. 


Bài thứ hai 


II. CHƯƠNG PHỔ HIỀN 

1. Ngài Phổ Hiền hỗi Phật 

2. Phật Khen Ngài Phổ Hiền 

3. Phật trả lời cho ngài Phổ Hiền 

4. Phật dạy pháp tu để nhập “Viên Giác” 
5. Phật dạy pháp tu ly huyễn 


6. Phật dạy “Giác ngộ” không có tuần tự, “rời huyễn” chẳng cần phương 
tiện. 


7. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên 


1. Ngài Phổ Hiền hỏi Phật: 


Khi ấy Ngài Phổ Hiền Bồ tát, ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh 
bên hữu của Phật ba vòng rồi chắp tay đảnh lễ và quỳthẳng bạch 
rằng: 


- Bạch Đức Đại bi Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ Tát ở trong hội 
này và tất cả chúng sanh đời sau tu Đại thừa, từbi chỉ dạy 
phương pháp tu hành để vào cảnh giới Viên Giác thanh tịnh. 


Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh biết các pháp đều như huyễn, 
thân và tâm này cũng huyễn, thì cần gì phải tu? Tại sao còn dùng 
cái “huyên” trợ lại tu “pháp huyện” làm gì? 


Lại nữa, nếu các pháp hư huyễn đều diệt hết, thì thân tâm này 
cũng diệt; nếu thân tâm đều diệt thì lấy ai tu hành mà gọi là “tu 
pháp như huyền”? 


Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh không tu hành, vẫn ở mãi 
trong cảnh sanh tử huyễn hóa mà chẳng tự biết, thì làm sao dẹp 
trừ các tâm vọng tưởng, để giải thoát được sanh tử luân hồi? 


Xin Phât vì chúng sanh đời sau, chỉdạy phương tiện tu tập và thứ 
lớp tu hành như thế nào, để cho chúng sanh khi nghe đến cảnh 
giới Viên Giác thanh tịnh này, y theo đó tu hành, vĩnh viễn xa lìa 
được các vọng huyễn. 


Ngài Phổ Hiền Bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lạy Phật 
rồi trở lui. 


Lược Giải 

Đại ý đoạn này là Ngài Phổ Hiền Bồ tát hỏi Phật: 

1. Nếu tất cả chúng sanh biết các pháp đều như huyễn thì cần gì phải 
tu, vì nó là huyền. Tại sao còn dùng cái huyền (thân tâm) tu pháp 
như huyền làm gì? 


2. Nếu chúng sanh chấp là huyễn mà không tu, thì vẫn ở mãi trong 
sanh tử luân hồi, làm sao được giải thoát? 


Xin Phật từ bi chỉ dạy phương tiện tu hành và phải tu tuần tự như 
thế nào, mới nhập được cảnh giới Viên Giác thanh tịnh? 


2. Phật khen Ngài Phổ Hiền 


Khi đó Đức THế Tôn khen Ngài Phổ HIền Bồtát và dạy rằng: 


Này thiện nam, quý lắm! Ông vì vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh 
đời sau, hỏi về phương tiện và thứ lớp tu tập pháp môn “như 
huyễn Tam muội” (1) của Bồ Tát, khiến cho chúng sanh xa lìa các 
huyễn. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông khai thị. 


(1) Chữ “Tam muội” Tàu dịch là “Định” hay “chánh thọ”. Vi nhiếp tâm 
chuyên chú một chỗ, không co xao lãng, nên dọi là “Định” - Ngài Tôn 
Mật nói: “Rõ thấu thân và tâm đều như huyễn, thầm hiệp với chơn như, 
như thế gọi là “chánh thọ”. 


Nghĩa bóng bóng của chữ “Tam muội”, là chỉ cho công việc làm đã quán 
thuần thục. Nhưng người niệm Phật, có khi niệm mà có lục lại quên, còn 
bị các vọng niệm xen tạp, như thế là chưa được tam muội. Bao giờ 
người niệm Phật, chÏ ròng rặc một niệm Phật thôi (nhứt tâm bất loạn) 
không có một niệm gì khác xen vào, điđứng nằm gnồi, bất luận chỗ nào 
hay lúc này, từ năm này cho đến tháng nọ, cũng vẫn nhớ niệm Phật, như 
thế sọi là được “niệm Phật tam muội”. 


Khi đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ, kín cẩn và 
chăm chú nghe lời Phật chỈ giáo. 


Lược Giải 


Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị đại Bồtát, ngài Văn Thù tiêu biểu cho 
đại trí. Ngài Phổ Hiền tiêu biểu cho đại hạnh. Có Đại trí (căn bản trí) 
mới phá trừ được căn bản vô minh. Có Đại hạnh mới hoàn thành 
được công hạnh của Phật. Người tu hành lúc nào cũng phải đủ cả 
“Trí và Hạnh”. Có “Trí” mới phá được vô minh và thấu rõ chơn lý. Có 
“hạnh” mới đạt được chơn lý, hoàn thành quả Phật. 


Đoạn này Phật khen ngài Phổ Hiền bồ tát, vì chúng sanh mà hỏi pháp 
tu “như huyễn tam muội” Chúng ta quán các vật đều hư huyễn; 
nhưng có khi lại thấy là thiệt, như thế chưa đdược “như huyễn Tam 
muội”. Bao giờ đi đứng nằm ngồi bất luận gioiò phút nào hay nơi nào 
cũng đều thấy các pháp hoàn toàn hư huyễn, như thế là chúng ta 
được pháp “Như huyễn tam muội”. 


3. Phật trả lời cho ngài Phổ Hiền 


-Này thiện nam! tất cả các cảnh vật huyễn hóa (thế giới, chúng 
sanh) của chúng sanh, đều sanh trong tâm Viên Giác mầu nhiệm 


của Như Lai. CÁc pháp hư huyễn có diêẹt, mà tánh Viên Giác vẫn 
không diệt. Cũng như đốm sanh trong hư không, các hoa đốm hư 
huyễn kia có hoại diệt, mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt. 


Lược Giải 

Hoa đốm là dụ cảnh vật, hư không là dụViên Giác. Đại ý đoạn này là 
nói các pháp giả dối hư huyễn giữa này, đều sanh trong Viên Giác 
(chơn tâm). Các pháp hư huyền diệt mà tâm Viên Giác không diệt. 


Cũng như cá choa đốm sanh trong hư không, các đốm có diệt mà hư 
không không diệt. 


4. Phật dạy Pháp Tu để nhập Viên Giác 


Khi các huyễn cảnh diệt rồi, thì cái huyễn tâm của hành giả cũng 
theo đó mà diệt luôn. Đến khi các huyễn (năng và sở) đều diệt 
hết, thì cái tâm Viên Giác không vọng động tự hiện. 


Bởi đối với vọng huyễn mà nói “Viên Giác” nên Viên Giác cũng 
trở thành vọng huyễn, vì còn ở trong vòng đối đãi vậy. Đến cảnh 
giới này, nếu nói “có viên Giác” thì chưa rời vọng huyền đãđành, 
mà nói là “không Viên Giác” thì cũng chẳng rời được vọng 
huyền. 

Thế nên, các vọng huyễn (có và không)đều phải bị diệt hết rồi, 
mới gọi là Viên Giác. 

Lược Giải 

Đoạn này lý lẽ uyên thâm, có 5 từng: 

1. Huyễn cảnh diệt 


2. Huyễn tâm cũng diệt 


3. Các huyễn (năng, sở) diệt hết, tâm “Viên giác hiện bày. 


4. Bởi đối vọng huyễn mà gọi “viên giàc” nên Viên Giác cũng trở 
thành hư huyễn. Vì còn ở trong vòng đối đãi phân biệt, nên chưa 
phải là “Viên Giác”. 


5. Nếu “chấp có Viên Giác” thì ởtrong vòng vọng huyễn mà “chấp 
không Viên Giác” cũng còn ở trong vòng vọng huyễn. Các vọng 
huyền: có, không sanh, diệt, phải chẳng v..v.. đều phải diệt hết rồi, 
thế 


mới đúng là “Viên Giác”. 


Đại ý đoạn này nói: “Tánh Viên Giác”(Chơn tâm) không thể dùng lời 
nói mà luận bàn được, cũng không dùng ý nghĩ mà suy nghĩ được. 
Nếu vừa móng tâm động niệm, nghĩ thánh nói phàm, cho thế 


này là vọng, thế kia là chơn, như thế là hãy còn trogn vòng đối đãi, 
hề còn đối đãi phân biệt, thì đều là vọng huyễn cả: phải rời hết các 
vọng huyền mới đúng là“viên Giác”. 


5. Phật dạy Phương pháp ly huyễn 


Này Thiện Nam! Tất cả các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, cần 
phải xa lìa các việc như sau: 1. Xa lìa các cảnh giới huyễn hóa hư 
vọng. Nhưng còn cái “Tâm biết xa lìa” 2. Gái “Tâm biết xa lìa”đó 
cũng là huyễn, nên cũng xa lìa luôn. 


3. Cái “xa lìa” đó cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa 4. Cái “lìa 
cái xa lìàa”cũng là huyễn nên cũng phải xa lìa luôn 5. Phải không 
còn cái gìđể “xa lìa” nưa, như t hế mới gọi là trừ được các huyễn. 


Tỷ như người kéo lấy lửa, dùng hai miếng củi tre cọ xát nhau; cọ 
cho đến khi lửa phát ra, trở 


lại cháy hai miếng tre; cháy đến lúc củi hết, lửa tàn tro bay, bấy 
giờ chỈ còn đất trống. 


Dùng “cái huyễn” tu các “pháp huyễn”cũng thế. Khi các huyễn 
diệt hết rồi, không phải là dodạn diệt mà lúc bấy giờtánh Viên 
Giác tự hiện bày. 


Lược Giải 


Đại ý đoạn này nói: người tu hành trước hết phải lìa các huyễn cảnh, 
sau lìa huyễn tâm; lìa cho đến không còn cái gì đểlìa nữa, thế mới là 
la được hết các huyễn. Lúc bấy giờ cái phi huyễn là“viên giác tánh” 
hiện ra. Như t hế thì “Viên Giác tánh” không phải là đoạn diệt. 


Như người kéo lửa (dụ cho tu như huyễn) ban đầu dùng hai miếng 
củi tre cọ nhau (dụ cho tâm và cảnh), khi lửa phát ra trở lại cháy hết 
củi đến lúc lửa tàn tro bay (tâm cảnh đều hết), bấy giờ chỉ còn đất 
trống (dụ cho Viên Giác). 


6. Phật dạy: “Giác Ngộ” không có tuần tự, “rời huyễn” chẳng cần 
phương tiện 


-Này thiện nam! Khi biết được các pháp hư huyễn, tức là la được 
các huyền, chớ không cần phải có phương tiện gì khác. Lìa được 
các huyễn tứ clà “giác” cũng không có lớp lang tuần tự 


sì. 


Tất cả Bồ tát và chúng sanh đời sau, y như thế mà tu hành, mới 
xa lìa được các huyễn Lược Giải 


Phật dạy người biết được các pháp là hưhuyễn thì không còn cố 
chấp và tham luyến các pháp nữa, tức là lìa được các huyễn rồi, chớ 
không có phương pháp tu tập nào khác. 

Câu này giống như câu trong Kinh Lăng Nghiêm: “Giác mê, mê diệt” 
(Giác ngộ được cái mê, thì cái mê ấy hết) Cũng nhưngười khi biết 
mình là chiêm bao, thì không còn chiêm bao nữa. 

Lìa được các vọng huyễn, tức thì “Vien Giác” hiện bày, thế nên không 
có lớp lang từng bực. Dụ như khi ánh sáng đến, thì cái tối liền diệt; 
tối vừa diệt thì sáng vừa hiện, không có lớp lang từ tựchi hết. 


Đoạn trước Ngài Phổ Hiền có hỏi thức lớp tu pháp môn như huyễn 
thế nào. Đến đoạn này Phật trả lời đã xong. 


7. Phật Nói Bài kệ Tóm lại các nghĩa 


Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này, nên nói bài kekẹ rằng: 
Phổ Hiền! Ông nên biết 


Các vô minh huyễn hóa 
Của tất cả chúng sanh, 
Từ vô thỉ đến giờ, 


Đều sanh trong Viên Giác 


Củă các Đức Như Lai 
Cũng như các hoa đốm 
Sanh trong thái hư không 
Hoa đốm diệt hết rồi, 


Hư không vẫn trong tịnh, 


Các huyễn từ “Giác” sanh, 

Huyễn diệt, “Giác” viên mãn 

Viên Giác không vọng động 

Các Bồ tát hiện tại 

Và chúng sanh đời sau 

Thường phải xa lia huyễn. 

Xa lìa cho hết huyễn 

Như lửa từ cây sanh 

Trở lại cháy hết cây; 

Lửa tàn tro bay tận. 

“Giác ngộ” không tuần tự 

“Phương tiện” cũng không cần. 

Lược Giải 

Đại ý bài kệ này Phật dạy: Các vôminh vọng huyễn của chúng sanh 
từ vô thỉ đến giờ, đều sanh trong tâm Viên Giác của Như Lai. Đến khi 


các vô minh vọng huyễn diệt rồi, thì tâm “Viên Giác”hiện ra, khôngc 
ó tuần tựvà cũng không cần có phương tiện gì khác. 


Dụ như hoa đốm sanht rong hư không, khi hoa đốm diệt hết thì hư 
không tự trong tịnh. Và như lửa từ 


trong cây sanh, trở lại đốt cháy cây, đến khi củi hết lửa tàn, khói tan 
tro tận, lúc bấy giờ chỉ còn bầu trời trong suốt. 


Lưu Ý 


Trong chương Phổ Hiền này, chúng ta nên lưu ý về câu hỏi của Ngài 
Phổ Hiền và lời đáp của Phật, vì rất quan hệ đến đời tu hành của 
chúng ta. 


Ngài Phổ Hiền hỏi rằng: “Đã là huyễn thì cần gì phải tu? Tại sao còn 
dùng thân tâm như huyễn để tu hành như huyễn?” -Đoạn này chúng 
ta hiểu lầm, thì không sao khỏi sanh ra những vọng chấp: “Thân 


huyễn, cảnh huyễn, tu học cũng huyễn v.v...” rồi trăm việc lành đều 
bỏ xuôi, thật là nguy hiểm vô cùng. 

Vậy ta cần phai xét kỹ về đoạn trả lời của Phật. Đại ý Phật dạy rằng: 
Tuy biết các pháp là “huyễn” nhưng cần phải tu mới đạt đến chỗ 
“phi huyễn” (Chơn). Cũgn như: vẫn biết “tiếng gõ bảng ”của thầy 
giáo thì không sao dẹp được hết tiếngồn ào của học trò. Đến khi hết 
tiếng ồn ào của học trò thì tiếng gõ bảng cũng không cần nữa. 

Tổ sư đã dạy: “hữu vị tuy nguy, xả chỉ tắc Phật đạo nan thành”; 
nghĩa là các việc tu hành đều thuộc về hữu vi phá, tuy biết là vọng, 
nhưng nếu bỏ đi không tu thi khó thành đạo Phật. Cổ nhơn dạy: 
“Đạp gai lấy gai mà lể” hay là “phải dùng giặc để dẹp giặc” cũng là 
nghĩaãy. 


Vẫn biết “Viên Giác” tánh “Không phải huyễn, nhưng muốn nhập 
viên giác thì phải dùng huyễn để trừ 

huyễn. Khi các huyễn diệt hết, thì tánh “Viên Giác” mới hiện Cổ Đức 
dạy: “thật tế lý địa bất thọ nhứt trần, vạn sự môn trung bất xả nhứt 
pháp”, nghĩa là: về chỗ lý tánh chơn thật (Viên Giác) thì khôgn thọ 
một mảy trần; nhưng về sự tướng tu hành, thì không bỏmột việc 
nhỏ. 


Đây là một quy tắc từ nghìn xưa. Những vị tu hành được thành đạo 
quả, không một ai vượtg qua ngoài quy tắc này. 


Bài thứ ba 
II. CHƯƠNG PHỔ NHÃN 


1. Ngài Phồ Nhãn hỏi Phật 


2. Phật khen ngài Phổ Nhãn 

3. Phật dạy phương pháp tu 

4. Phật dạy quán “Thân” như huyễn 
5. Phật dạy quán “Tâm” như huyễn 
6. Huyễn hết thì chơn hiện 

7. Dùng ngọc Ma rỉ dụ tánh Viên Giác 


8. Vì có kê la huyễn và người chưa lìa được, nên phân ra có Thánh và 


Phàm 9. Viên Giá chiện,t hì các pháp đều thanh tịnh 

10. Vì hiện tượng bình đằng nên bàn thể bình đẳng 

11. Bàn thể và hiện tượng khắp cả mười phương. 

12. Vì chứng Viên Giác nên thấy các Pháp bình đẳng 

13. Tu và chứng mà thật ra không có tu và chứng 

14. Sanh tử và Niết bàn đều như mộng 

15. Các pháp bình đẳng 

16. Tóm lại 

17. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 

1. Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật 

Khi ấy ngài Phổ Nhãn bồ tát, ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh 
bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳthẳng bạch 
rằng: 


-Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài vì các vịBồ tát ở trong hội này và tất 
cả chúng sanh đời sau, giảng dạy thứ lớp tu hành của Bồ tát. 


Bạch Thế Tôn, như chúng sanh kia, khi nghe Phật nói Pháp “ly 
huyễn tam muội” này, tâm sanh mê muội, vì không biết làm sao 
để hạ thủ công phu. Vậy, nếu không có phương tiện chơn chánh 
và suy nghĩ chơn chánh, thì không thể ngộ nhập được Viên Giác. 
Xin Ngài mở lòng từ bi, vì những người chưa ngộ như chúng con 
hiện tại và các chúng sanh đời sau, tạm lập ra các phương tieen: 
Phải tu hành thế nào? Phải suy nghĩ (tư duy) làm sao? 


Phải an trụ và giữ gìn (trụ trì) thế nào mới được ngộ nhập Viên 
Giác? 


NGài Phổ Nhãn Bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lễ Phật 
rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước Ngài Phổ Hiền Bồ tát hỏi Phật, ý hồi rất u thâm - Phật 
xứng theo lý Viên đốn mà trả lời rằng: “Giác ngộ,không có từng tự; 


biết huyễn là lìa được huyễn, không cần phương tiện.” Ngài Phổ 
Nhãn Bồ tát, vì thấy Phật nói Pháp môm “Viên đốn” như thế, nghĩ 
rằng: duy có những người trình độ cao thượng mới có thể làm được; 
trái lại những kẻ căn cơ thấp kém, nếu không có tạm lập phương tiện 
và chỉ dạy thứ lớp tu hành thì làm sao ngộ nhập được. Vì vậy, nên 
qua chương này, Ngài PHổ Nhãn Bồ tát cầu Phật tạm lập phương 
tiện và chỉdạy thứ lớp tu hành, để cho chúng sanh có thể 


hạ thủ công phu, nhập được Viên Giác. 

Tóm lại các câu hỏi của Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật, gồm trong hai 
phần: 1. Hỏi về “Tu Huệ” tức là câu hỏi “phải suy nghĩ thế nào cho 
chơn chánh?” 2. Hỏi về “Tu Hệ” tức là câu hỏi “phải an trụ và giữ 
gìn thế nào? Tạm lập phương tiện tu hành và thứ 


lớp tu làm sao, mới ngộ nhập được Viên Giác”? 


2. Phật Khen Ngài Phổ Nhãn 
Khi đó đức Thế Tôn khen Ngài Phổ Nhãn Bồtát và dạy rằng: 


-Này thiện nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng 
sanh đời sau, cầu thỉnh Như 


lai tạm lập phương tiện tu hành và chỉ dạy thứ lớp tu làm sao, 
phải suy nghĩ làm sao cho chơn chánh (tư huệ), phải an trụ và 
giữ gìn thế nào (tu huệ). Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì 
các ông khai thị. 


Khi đó Ngài Phổ Nhãn Bồ tát và đại chúngđều hoan hỷ, kính cẩn và 
chăm chú nghe lời Phật chỈ giáo. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật khen ngài Phổ Nhãn vì đại chúng cầu Phật tạm lập 
phương tiện tu hành để nhập Viên Giác. Trong câu hỏi gồm có hai 
phần: 1. Hỏi về Tư huệ, 2. Hỏi về tu huệ 


ww 


3. Phật dạy Phương pháp tu 


-Này Thiện Nam, những hàng sơ học Bồtát và các chúng sanh đời 


sau, muôn ngộ nhập tâm Viên Giác thanh tịnh của NhưLai, thì 
cần phải Chánh niệm(1), và xa lìa các vọng huyễn. Vậy trước hết 
phải: 


1. Y theo pháp “chỉ” của Như Lai (Đại thừa định) 
2. Giữ gìn giới cấm kiên cố 


3. Sắp xếp đồ chúng cho yên ổn (sắp xếp hoàn cảnh xung quanh 
cho thuận tiện) 4. Ở chỗ thanh vắng 


5. Phải suy nghĩ như sau: 
LƯỢC GIẢI 


Tổ sư dạy: “Thật tế lý địa bất thọ nhứt trần, Phật sự môn trung bất 
xả nhứt pháp”. Nghĩa là: Về chỗ lý tánh tuyệtđối thì không thọ một 
mảy may gì; nhưng về sự tướng tu hành thì không bỏ một việc lành 
nào cả. 


Đành rằng, về cảnh giới Viên Giác, chúng ta nói không trúng, suy 
nghĩ cũng nhằm; “giác ngộ” không có tiêm thứ, “rời huyễn” chẳng 
cần phương tiện; nhưng khi hạ thủ công phu (bắt tay vào việc tu 
hành) thì không thể bỏ qua các sự tướng tu trì. 


Đại ý đoạn này Phật dạy khi hạ thủ công phu, trước phải dung: 1. 
Giới, 2. Định (chỉ), 3. Huệ (tức là câu “thường suy nghĩ như vậy” ở 
đoạn sau), 4. Sắp xếp các ngoại duyên cho được yên ổn. 


Trong chương PHổ Hiền, Phật dạy: “Biết huyễn là la được huyễn, 
không cần phương tiện chẳng có tiệm thứ”. Đồng với trong kinh Lăng 
Nghiêm Phật dạy: “bất tùy phân biệt” (không theo trần cảnh khởi 
vọng niệm phân biệt). 


Đoạn kinh này, Phật dạy phải dùng:“Giới, Định, Huệ, và sắp xếp các 
ngoại duyên cho được thuận tiện”. Cũng như trong Đại cương Lăng 
Nghiêm về bài thứ 12, Phật dạy tu “Giới, Định, Huệ” và“ba món tiệm 
thứ”. 


ww 


4. Phật dạy Quán than này như huyễn 


-Phải thường nhớ nghĩ như vầy: Cái than của ta nay đây, là do 
bốn chất: đất, nước, gió, lửa hòa hiệp. Nhưda, thịt, gân, xương, 
răng, tóc, móng tay, tủy, não v.v... là thuộc về nước; nhiệt độ 


trong người là thuộc về lửa; phổi hô hấp, tim đập, mạch nhảy, 
các chuyển động trong người là thuộc về gió. 


(1) Chữ“Chánh niệm” là niệm chơn chánh. Trong Viên Giác lược sở 
giải: Rời các vọng huyễn, dứt hết các vọng niệm thế mới là: “chánh 
niệm” 


Đến khi bốn chất này rã rời, không còn hòa hợp nữa, thì cái than 
hư dối này (cái ta) ở chỗ 


nào? 

LƯỢC GIẢI 

Người đời, ai cũng chấp than này là ta, rồi thương yêu quý trọng nó, 
cho nên suốt đời lao tâm nhọc trí, vật lộn với vật chất một cách vất 


vả, cũng vì lo cho ta ăn, mặc và Ở v... Lo cho ta rồi lo cho bà con 
quyến thuộc của ta, lo cả cho đồng bào chủng loại của ta. 


Nếu ta được là người mất, đồng bào tađược thì đồng bào người phải 
bị mất. Vì vậy mà t hế giới chiến tranh, nhơn loại tương tàn tương 
sát. Chúng sanh tạo không biết bao nhiêu điều tội lỗi, rồi vĩnh kiếp 
luân hồi. 

Bởi thế nên đoạn này Phật dạy, khi hạthủ công phu là quán than như 
huyễn (vô ngã). Khi đã thấy xác thật thân này là hư huyễn rồi, thì 
không còn tham lam luyến ái, vì nó mà tạo ra các tội lỗi, để rồi thọ 
quả báo sanh tử luân hồi. 


Muốn cho độc giả thưởng thức được lý thúở đoạn này, nên tôi dẫn 
một đoạn trong bài thơ “Nguyện cầu” của một thi sĩ sauđây: 


Ta còn để lại gì không? 
Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi! 
Lang thang từ độ luân hồi 


U minh nẻo trước, xa khơi đặm về 


Trông ra bến thảm bờ mê 


Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương 


Ta van cát bụi trên đường 


Dù nhơ dù sạch, đừng vương gót này. 


kJ 


5. Phật dạy quán tâm như huyễn 


-Này Thiện nam! ông đã biết thân này rốt ráo không thật có, 
chẳng qua do các duyên hòa hiệp làm ra thân tướng giẳtạm, 
đồng với loại huyền hóa. 


Do bốn duyên là đất, nước, gió, lửa hoà hợp, nên vọng có sáu căn 
là mắt, tai , mũi, lưỡi, thân và ý. Nhơn bốn duyên và sáu căn, 
trong ngoài hợp lại thành cái thân giả tạm, rồi vọng khởi ra các 
vọng tưởng phân biệt. Các vọng tưởng phân biệt tích tụ trong 
thân này in như có cái hình tướng “năng duyên”, duyên theo 
bóng dáng của trần cảnh, nên giả gọi đó là “Tâm”. 


-Này Thiện nam! cái tâm hư vọng phân biệt này, nếu không có 
trần cảnh thì không còn phân biệt được cái gì cả. Lại nữa, khi 
bốn duyên (tứ đại) rã rời rồi, thì thân giả tạm này cũng không 
còn. Lúc bấy giờ, cái vọng niệm phân biệt bị tích tụ trong thân 
thường duyên theo bóng dáng của sáu trần đó, cũng bị phân tán. 
Rốt cuộc rồi không còn thấy có cái gì mà gọi là 


“Tâm” cả. 
LƯỢC GIẢI 


Về chương Văn Thù, Phổ Hiền, Phật đạy quán “Cảnh như huyễn”, 
đến chương Phổ Nhãn này, trước Phật dạy quán “Thân nhưhuyên” 
rồi sau quán “Tâm như huyễn” là vì lối tu hành phải bắt đầu từ dễ 


đến khó, từ cạn đến sâu. Trước quán “cảnh như huyễn” tuy khó, 
nhưng chưa khó lắm,đến quán “Thân như huyễn” mới là khó hơn. Đi 
sâu vô một từng nữa là quán“Tâm như huyền” lại càng khó hơn nữa. 


Đại ý đoạn này, Phật dạy quán “Tâm nhưhuyễn”, không có thật thể. - 
Người đời thường chấp tâm này (linh hồn) la ta, cái ta này thường 
còn không biến đổi; nếu ta (linh hồn) là người thì khi chết rồi trở lại 
làm người; còn ta là thánh thì chết rồi trở lại làm thánh, không có 
thay đổi; người có tu không sợ tội lỗi, chẳng ham phước lành, gây 
tạo nhiều tội ác rồi nhiều kiếp trầm luân, chịu không biết bao nhiêu 
khổ sở. 


Vì thương kẻ mê lầm này, nên Phật dạy quán “Tâm như huyễn”. Khi 
hành giả quán thân và tâm (linh hồn) đều như huyễn, không phải 
thật ngã (ta) một cách xác thật rồi, thì không còn vì nó mà tạo các tội 
lỗi. Tội lỗi không tạo, vọng niệm chẳng sanh, huyễn thân và huyễn 
tâmđều dứt hết, thì tánh Viên Giác, thanh tịnh không hư huyễn hiện 
ra, lúc bấy giờhành giả ra khỏi sanh tử luân hồi. 

6. Huyễn hết thì chơn hiện, như bụi sạch thì gương sáng 

-Này Thiện nam! Vì “huyễn thân”của chúng sanh kia diệt, cho 
nên “huyện tâm” cũng diệt; do “huyện tâm” diệt, cho nên cái 
“huyền trần” cũng diệt; do “huyền trần” diệt, nên cái 

“huyễn diệt”đó cũng diệt luôn. Bởi thâm tâm là tướng trần cấu 
hư huyền đã hoàn toàn diệt, nên lúc bấy giờ tánh “Viên Giác phi 
huyễn” hiện ra, thanh tịnh khắp cả mười phương. Thí như lau 
gương khi bụi hết thì gương sáng tự hiện bày. 

LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật dạy các huyễn tuần tự diệt. Có năm lớp: 1. 
Huyền Thân diệt 


2. Huyễn Tâm diệt 

3. Huyễn Trần (pháp) diệt 

4. Huyễn Trí diệt 

5. Phi Huyễn (Viên Giác) hiện 


Như lau gương sạch bụi thì ánh sáng hiện ra. 


7. Dùng ngọc Ma-Ni dụ tánh Viên Giác 


-Này Thiện Nam! Dụ như ngọc Ma-ni trogn sáng, tùy mỗi phương 
chiếu hiện ra năm màu; nhưng người quê mùa không biết, cho 
năm màu (dụ cho ngũ uẩn) kia là thật có. 


Tánh Viên Giác thanh tịnh cũng thế,tùy các loại mà ứng hiện ra 
mỗi thân tâm (ngũ uẩn) không đồng. Những kẻmê muội lại chấp 
cho thân tâm đó là thật có, vì thế nên không thể xa lìa được các 
tướng huyễn hóa hư vọng. 


LƯỢC GIẢI 


Luận về “bản tánh Viên Giác” thì sáng suốt thanh tịnh không có một 
mẩy trần, tức là nghĩa “chơn không”; nhưng tùy theo nghiệp mà biến 
hiện, không một loài vật nào chẳng có, tuy có mà không thật có, tức 


là nghĩa “diệu hữu”. 


Tánh Viên Giác không hai, nhưng tùy theo vọng nghiệp của mỗi loại 
mà biến hiện các vật ngàn sai muôn khác. Người khéo dùng thì nó 
hiện ra Tứ Thánh (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật). Kể vụng 
dùng thì nó hiện ra lục phàm (Thiên, Nhơn, A-Tu-La, Địa ngụ, ngạ 
quỷ,súc sanh). Cũng như trong kinh Lăng nGhiêm Phật dùng giây đờn 
thí dụ:trong giây đờn không có tiếng hay tiếng đở; tùy người biết sử 


dụng thì nó phát ra tiếng hay, còn người không biết sử dụng thì nó 
phát ra tiếng đở. Cũng một giây đờn đó, hay dở chỉ tại người khéo 
hay vụng mà thôi. 


Đoạn kinh trên nói: “Ngọ Ma-ni trong suốt là dụ cho tánh “Viên Giác 
thanh tịnh”; nói “ngọc Ma-ni tùy mỗi phía hiện ra ngũ sắc” là dụ cho 
tánh “Viên Giác tùy mỗi loại hiện thân ngũ uẩn”. 


Đại ý đoạn này nói “Trong ngọc Ma-ni trong suốt không có ngũ sắc, 
nhưng vì tùy mỗi phương, ánh chiếu in như có ngũsắc. Trẻ con 
không biết, lầm tưởng ngũ sắc kia là thật có, rồi sanh tâm tham 
muốn khóc đòi v.v... chớ đâu biết rằng “ngũ săác” kia không thật. 
Cũng như trong tánh Viên Giác thanh tịnh không có ngũ uẩn, nhưng 
tùy theo nghiệp chúng sanh vọng thấy in như có năm uẩn. Chúng 
sanh mê muội không biết hư huyễn, lại chấp cho là thật có, rồi sanh 
tham mê ái luyến, tạo ra các nghiệp. Vì thế mà bị triền miên trong 
sanh tử, không bao giờ ra khỏi các vọng huyễn. 


%xw%ww%w%w%%w%% 


8. Vì có kẻ lìa huyễn và người chưa lìađược, nên phân có thánh và 
phàm 


-Này Thiện nam! Bởi đối với những kẻ mê muội chấp thân tâm 
huyễn cấu này là thật có, không thể xa lìa được, nên ta gọi đó là 
chúng sanh. 


Đối với người đã xa lìa được thân tâm cấu huyễn thì ta gọi đó là 
Bồ tát. Đến khi các “huyễn cấu” hết, “pháp đối trị”trừ, “trí đối 
trị” cũng không, cho đến không còn danh từ để kêu gọi, và lời 
nóiđể luận bàn (người không cảnh vắng, các vọng hoàn toàn 


diệt, thì gạm gọi là Viên Giác hay Phật). 


-Này Thiện nam! Các Bồ tát và chúng sanh đời sau, khi diệt hết 
các ảnh tượng vọng huyễn rồi thì tánh “Viên giác thanh tịnh” 
hiện ra, khắp cả vô biên hư không, không có ngằng mé và 
phương hướng. 


LƯỢC GIẢI 


Những người mê muội, không biết các phápđều do tánh Viên Giác 
huyễn hiện, lại chấp cho là thật có, rồi sanh ra ái luyến triền miên, 
nên Phật gọi là “chúng sanh”. Những người biết được các pháp hư 


huyễn đều do Viên Giác sanh, đã dùng pháp đối trị và xa lìa, thì Phật 
gọi đó là “Bồ tát”. Lên một từng nữa là khi các “cảnh huyễn cấu” hết 
“pháp trừhuyễn” không, “trí đối trị” chẳng còn, “danh từ kêu gọi” và 
“lời nói luận bàn”cũng không, cho đến “người” cũng chẳng còn: cảnh 
vắng người không. Nhưbệnh hết, thuốc bỏ, ông thầy thuốc cũng 
không còn. Các vọng huyễn hoàn toàn diệt hết, thì cảnh giới Viên 
Giác thanh tịnh viên mãn hiện khắp ở mười phương, lúc bấy giờ tạm 
gọi là “Phật”. 


9. Viên Giác Hiện thì các pháp (căn, trần, thức) đều thanh tịnh 
-Này thiện nam! Vì tánh Viên Giác thanh tịnh sáng suốt đã hiện 
ra nên “tâm” thanh tịnh: do Tâm thanh tịnh nên “6 thức” thanh 


tịnh; do 6 Thức thanh tịnh nên “6 căn” thanh tịnh; do 6 


căn thanh tịnh nên “6 trần” thanh tịnh; do 6 trần thanh tịnh nên 
4 đại, 12 xứ, 18 giới và 25 


loài đều thanh tịnh. 

LƯỢC GIẢI 

Đại ý đoạn này nói: vì tánh Viên giác thanh tịnh đã xuất hiện, nên các 
pháp thuộcv ề thế gian là Căn, Trần, Thức cũngđều thanh tịnh. Dụ 
như trong rừng cây y lan (loại cây hồi), một phen gỗchiên đàn xuất 
hiện, thì cả rừng đều thơm ngát. 

Sáu thức: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷthức, Thiệt thức, Thân thức và Ý 
thức Sáu căn: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷcăn, Thiệt căn, Thân căn và Ý 


căn. 


Sáu trần: Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc và Pháp. 


Bốn đại: Địa, Thủy, Hỏa và Phong. 
Mười hai xứ: SÁu căn và sáu trần 
Mười tám giới: 6 Căn, 6 Trần và 6 Thức. 


25 loài: Cõi Dục có 14 loái, là bốn châu (Đông Thắng thần châu, Nam 
Thiêm bộ châu, Tây Ngưu hóa châu, Bắc Cu lô châu); bốn ác thú (Tu 
la, Địa ngục, ngạ quỷ, Súc sanh( và sáu cõi Dục (1. Tứ Thiên vương, 
2. Đao lợi, 3. Dạ ma, 4. Đâu suất, 5. Hóa lạc, 6. Tha hóa, tự tại) Cõi 
Sắc có 7 loài, là bốn cõi Thiền (từ Sơ thiền đến Tứ thiền) cõi Phạm 
vương, cõi vô tướng và Ngũ tịnh cư. Cõi Vô sắc có bốn: 1. 


Không Vô biên xứ, 2. Thức vô biên xứ, 3. Vô sở hữu xứ, 4. Phi phi 
tưởng xứ. 


* 


-Này Thiện Nam! Vì các pháp thế gian thanh tịnh, nên các pháp 
xuất thế gian như: 10 lực, 4 


món Vô úy, 4 món Vô ngại trí, 18 pháp Bất cọng, 37 phẩm Trợ 
đạo và 84000 pháp môn Đà la nỉ, tất cả đều thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Một pháp đã thanh tịnh, nên tất cả các pháp đều 
thanh tịnh, vì tất cả đều đồng tánh Viên Giác. Thí như một cục phèn 
bỏ vào thau nước, một chỗ trong thì cả thauđều trong. 


Đoạn trên nói các pháp Thế gian thanh tịnh. Đoạn này nói các pháp 
Xuất thế gian cũng thanh tịnh. 


Mười lực: 1. Tri giác xứ phi xứ trí lực. 2. Tri tam thế nghiệp báo trí 
lực; 3. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực; 4. Tri chưa căn 
thẳng, liệt trí lực; 5. Trí chủng chủng giải trí lực; 6. Trí chủng chủng 
giới trí lực; 7. Trí nhứt thế chỉ sở đạo trí lực; 8. Trí thiên nhãn vô 
ngại trí lực; 9. Tri túc mạng vô lậu trí lực; 10. Tri Vĩnh đoạn tập khí 
trí lực. 


Bốn món Vô úy: 1. Nhứt thế trí vô sở úy; 2. Lậu tận vô sở úy; 3. 
Thuyết chướng đạo vô sở úy; 4. 


Thuyết tận khổ đạo vô sởúy. 


Bốn món Vô ngại trí: 1. Pháp vô ngại trí; 2. Nghĩa vô ngại trí; 3. Từ 
vô ngại trí; 4. Lạc thuyết vô ngại trí. 


Mười tám pháp Bất cọng: 1. Thân vô thất; 2. Khẩu vô thất; 3. Niệm 
vô thất; 4. Vô đị tưởng; 5. Vô bất định tâm; 6. Vô bất tri dĩ; 7. Dục vô 
diệt; 8. Tỉnh tấn vô diệt; 9. Niệm vô diệt; 10. Huệ vô diệt; 11. 


Giải thaót vô diệt; 12. Giải thoát tri kiến vô diệt; 13. Nhứt thế thân 
nghiệp tùng trí huệ hành; 14. Nhứt thế khẩu nghiệp tùng trí huệ 
hành; 15. Nhứt thế ý nghiệp tùng trí huệ hành; 16. Trí huệ tri quá 
khứ 


thế vô ngại; 17. Trí huệ tri vị lai thế vô ngại; 18. Trí huệ tri hiện tại 
thế vô ngại. 


Ba mươi bảy Phẩm trợ đạo (xem Phật Học Phổ Thông, khóa II bài 
Đạo Đế nói rõ) Đà La Ni: Tàu dịch là “Tổng trì”. Nghĩa là ở trong mỗi 
một phápmôn tóm giữ được tất cả Pháp. Do trừ 


84000 phiền não mà được 84000 pháp Đà La Ni. 


Này Thiện Nam! Vì các pháp thế gian và xuất thế gain đều thanh 
tịnh, nên các nhân thanh tịnh; do cá nhân đã thanh tịnh nên 
nhiều cá nhân thanh tịnh, cho đến mười phương chúng sanh đều 
đặng Viên Giác thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Chánh báo chúng sanh thanh tịnh. Vi đã đồng tánh Viên 
Giác, nên các pháp nói trên đã thanh tịnh, thì thân chúng sanh cũng 
th anh tịnh. Cũng một ý này, nhưng có kinh lại nói một cách khác: 
“còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì ta cũng chưa thành 
Phật”, vì đồng một bản thể 


vậy. 


-Này Thiện Nam! Vì một thế giới đã thanh tịnh, nên nhiều thế giớ 
cũng thanh tịnh. Vì nhiều thế giới thanh tịnh nên cùng tận 10 
phương hư không (không gian) trùm khắp 3 đời (thời gian), tất 
cả đều thanh tịnh bình đẳng không động. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói Y báo của chúng sanh thanh tịnh. Vì đồng tánh Viên 


Giác, nên Chánh báo đã thanh tịnh thì Y báo cũng thanh tịnh. Cũng 
như trong nah2 tối lâu đời, khi đốt lên một ngọn đèn, ánh sáng được 


xuất hiện, một chỗ từ vừa sáng thì tất cả chỗ trong nhà đều sáng. 


ww 


10. Vì thấy hiện tượng (các pháp) bình đẳng nên biết bản thể (Viên 
Giác) bình đằng 


-Này Thiện Nam! Hư không đã bình đẳng không động, nên biết 
tánh Viên Giác bình đẳng không động, vì bốn đại bình đẳng 
không động, nên biết tánh Viên Giác bình đẳng không động. Như 
thế,cho đến 84000 phap1 môn Đà La Ni đều bình đẳng không 
động, nên biết tánh Viên Giác bình đẳng không động. 


LƯỢC GIẢI 


Từ bản thể là tánh Viên Giác, sanh ra các pháp hiện tượng là hư 
không, bốn đại và thiên hình vạn trạng cho đến 84000 pháp Đà La Ni. 
Hiện tượng dã từ bản thể sanh mà hiện tượng đã bình đẳng không 
động, cố nhiên bản thể cũng bình đẳng không động. 


11. Bản thể (tánh) khắp cả 10 phương, nên hiện tượng khắp cả 10 
phương 


Này Thiện Nam! vì tánh Viên Giác thanh tịnh không động, viên 
mãn cùng khắp tất cả, không có bờ bến, nên biết 6 căn, 6 trần, 4 
đại, cho đến pháp môn Đà La Ni cũng thanh tịnh và viên mãn 
khắp cả pháp giớ. 


Này thiện nam! Vì tánh Viên Giác kia mầu nhiệm viên mãn 
không hoại, nên bản thể của căn, bản thể của trần, không có một 
pháp nào hoại diệt và lộn lạo; cho đến pháp môn Đà La Ni, cũng 
không có hoại diệt và lộn lạo. Thí như trăm ngàn ngọn đèn, đồng 
đốt trong một căn nhà, ánh sáng của mỗi ngọn đèn tuy đều chiếu 
khắp cả nhà, nhưng không có lộn lạo hay lấn diệt nhau. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này có hai phần. Phần trên nói: Vì bản thể là tánh Viên Giác 
châu biến, nên hiện tượng là các phápu cũng châu biến. Đại ý phần 
này giống đoạn văn trong kinh Hoa Nghiêm nói về“sự, Lý vô ngại 
Pháp giới” 


Phần dưới nói: Vì bản thể không hoại diệt nên tất cả các pháp không 


có một pháp nào hoại diệt. Thí như trăm ngàn ngọn đèn chiếu trong 
một nhà, không có lộn lạo và hoại diệt nhau. ýđoạn này giống với 
dodạn văn trong Kinh Hoa Nghiêm nói về “Sự, Sự vô ngại Pháp giớ”. 
Trong kinh Pháp Hoa chép: 


“Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ” (Pháp nào an trụ 
địa vị pháp ấy. Thế gian tướng là thường trụtướng). Và Kinh Lăng 
nghiêm có chép” Tứ đại châu biến không có hoại diệt và tạp loạn lần 
nhau”. 


12. Vì chứng được viên giá nên thấy các pháp bình đằng 


-Này Thiện nam! Vì các Bồ tát thành tựu được tánh Viên Giác rồi, 
nên không sợ pháp hữu vi ràng buộc, không cầu pháp vô vi giải 
thoát, không nhàm chán sanh tử, không ưa thích Niết Bàn, không 
kính người trì giới, không ghét người phạm giớ, không tôn trọng 
kẻ tu lâu, chẳng khin người mới học. Tại sao thế? -Vì tất cả cá 
pháp đều là Viên Giác vậy. 


Thí như con mắt xem thấy các cảnh vật hiện tiền, cái “thấy” này 
trùm khắp tất cả, không thương, ghét. Tại sao thế? Vì cái “thấy” 
này chỉ có một thể, nên không có thương, ghét vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Vì tất cả các pháp đã đồng một tánh Viên Giác, nên Bồ tát bình đẳng: 
không thương không ghét, không khinh không trọng, không sợ sanh 
tử, chẳng cầu Niết bàn. Đoạn này lý rất cao thâm, chúng ta không 
nên đem phàm tình mà phán đoán. 

Ông Thường BẤt Khinh Bồ tát nói: “Tôi không dám khinh các Ngài, 
các Ngài sẽ thành Phật vì các NGài đều có tánh Phật”(Khả năng thành 
Phật). Và trong kinh Tứ thập Nhị chương chép . “Cúng dường cho 
nhiều đức Phật, công đức không bằng cúng dường cho người Vô 
niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng”. Đại ý các đoạn trên đều nói đến thể 
tánh bình đẳng này. 


ww 


13.Có tu và có chứng mà thật ra không tu và không chứng 


-Này Thiện nam! Các Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, tuy tu 


tập Tâm này (Viên Giác) mà được thành tựu (quả Phật) rồi, 
nhưng thực ra thì không tu và cũng không thành, vì tánh Viên 
Giác vừa tịch diệt vừa phổ chiếu tất cả, đối với Phật hay chúng 
sanh, không hai không khác. 


LƯỢC GIẢI 


Phật đã dạy “Nhứt thế chúng sanh giai hữu Phật Tánh” Nghĩa là: Tất 
cả chúng sanh đều có Tánh Phật (Viên Giác). Song chúng sanh vì bị 
mây vô minh che phủ mặt trang Viên Giác (Phật) của mình, nên in 
tuồng có mê; bởi in tuồng có mê nên cũng in tuồng có Tu và CHứng. 
Đến khi mây vô minh tan hết, thì mặt trăng Viên Giác hiện ra. Mặt 
trăng này đâu phải bấy giờ mới có, và cũng không phải do dụng công 
tu hành mới thành, vì nó có từ vô thỈ đến giờ. Bởi thế nên nói “In 
tuồng có Tu và có Chứng”Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cũng với 
ý này, Phật đã dạy: “Niệm đến chỗ không niệm mới là chơn niệm, 
làm đến chỗ không làm mới là thật làm, nói đến chỗ không nói mới 
là thật nói, tu đến chỗ không tu mới là tu, chứng đến chỗ không 
chứng mới là thật chứng...” 


Tuy biết như vậy, nhưng lúc đầu tiên hạthủ công phu, phải có Tu có 
Chứng, rồi mới có thể đạt đến chỗ 

rốt ráo là Vô tu Vô chứng. Cũng như ông thầy giáo muốn cho cả lớp 
học được yên lặng thì phải dùng tiếng động là gõ thước trên bảng. 
KHI học trò yên lặng thì tiếng gõ bảng hết, lúc bấy giờ mới đổi lại 
cảnh yên tịnh được. 


Cũng vì ngộ lý này, nên người xưa có làm bài thơ rằng: 


Bách xích can đầu trực hạ thủy 

Nhứt ba tài động vạn ba tùy 

Dạ tịnh thủy hàn ngư bất thực, 

Mãn thuyền không tải nguyệt minh qui. 


Ý nghĩa bài thơ này, câu thứ nhất nói: “Nhợ 100 thước trên đầu cần 
câu, thả thắng xuống mặt nước”. 


Câu thứhai nói: “Một lượn sóng vừa gợn (động) thì liền có muôn 
gnàn lượn sóng nhấp nhô nổi theo”. 


Hai câu này ý nói: Khi hạ thủ công phu, lúc đầu tiên thuộc về hữu 


tướng Tu, còn phải dụng công có Tu có Chứng. 


Câu thứ ba nói: “Đến khuya các tiếngđộng hết, một bầu tịch mịch 
thanh vắng mặt nước đong lạnh, bằng phẳng như tờ;cá cũng không 
ăn mồi”. Ý nói hành giả lúc bấy giờ đã đi sâu vào chỗ “TÂm cảnh 
như như, ngả pháp đều không” thuộc về Vô tướng tu. Vô cung dung 
hạnh. 


Câu thứ tư nói: “Chỉ có thuyền trống chởánh sáng mặt trăng về...” 
Đại ý câu này nói: “Không tâm tải đạo” (tâm trống không, chứa đạo). 
Hành giả lúc bấy giờ, tâm thể sáng su6ót hiện khắp cả10 phương 
(viên giác); in tuồng có chứng có đắc... mà thật ra không chứng và 
không đắc. 


ww%www% 


14. Sanh tử và niết bàn đều như mộng, vì chúng sanh vốnđã thành 
Phật 


Các thế giới của chư Phật, nhiều nhưsố cát sông Hằng, đều ở 
trong tánh “Viên Giác” này. 


Cũgn như hoa đốm ởtrong hư không, mặc tình lăng xăng khởi lên 
và lăng xăng diệt mất. Nó không phải “tức” là tánh Viên Giác, mà 
cũng không phải “ly” tánh Viên giác; không triền phược và giải 
thoát. Bởi thế nên biết “SAnh tử và Niết bàn”cũng đều như giấc 
mộng hôm qua, vì chúng sanh vốn đã thành Phật từ xưa đến giờ. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Tánh Viên Giác thanh tịnh vắng lặng như hư 
không nên mặc tỉnh cho các pháp lăng xăng khởi diệt nhưhoa đốm. 


Niết bàn là đối với sanh tửmà có, trong tánh Viên Giác, Sanh tử đã 
không, cho nên Neiét bàn cũng như mộng. 


Đứng về phương diện lý tánh mà luận, thì tất cả chúng sanh đều sẵn 
có tính Phật (Viên Giác) nên nói: 


“chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay”. Song chúng sanh vì bị 
mây vô minh che mờ,nên mặt trăng Phật (Viên Giác) của mình chẳng 
hiện. Đến khi được gío Bát Nhã thổi tan mây vô minh rồi, thì trăng 
Viên Giác (Phật) của minh tự hiện. 


Cũng vì ngộ lý này, nên cổ nhơn có làm bài thơ rằng: 


Tòng hạ vấn đồng tử... 
Ngôn: Sư thê được khứ, 
Chỉ tại thử sơn trung 
Vân thâm bất kiến xứ. 


Dịch nghĩa: Dưới cây tòng, hỏi Đồng tử... Đồng thử thưa rằng: “Thầy 
đi hái thuốc, chỉ ở trong núi này thôi, nhưng vì mây đen nên chẳng 
thấy được” 


Trong bài thơ này, tác giả mượn người khách hỏi Đồng tử để nói về 
lý đạo. 


Đại ý: Chúng sanh đi tìm Đạo. Thật ra Đạo (Phật) không đâu xa, chỉ ở 
trước mắt. Nhưng vì chúng sanh bị mây vô minh che mờ, nên chẳng 
thấy được Đạo (Phật). 


Trong kinh có câu: “Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt”: TÂm, 
Phật và chúng sanh cả ba không sai khác. Hay là câu: “Phật pháp tại 
thế gian, bất ly thế gian giác”: Phật pháp tại thế gian, giác ngộ 


không rời thế gian; cũng là chỉ cho ý này. Bởi chúng sanh và Phật 
đồng một thể tánh Viên giác, nên Phật với chúng sanh không hai, 
triền phược và giải thoát không khá,c sanh tử với Niết bàn như 
mộng. 


w%w%wwwwww% 


15.Các Pháp bình đẳng 


-Này Thiện nam! Phải biết sanhtử và Niết bàn đều như giấc mộng 
hôm qua, cho nên không có sanh diệt và cũng không có khứ lai. 
Ở nơi quả vị sở chứng, không có “được và “mất” hay“thủ” và 
“xả”. ở nơi người năng chứng cũng không có “tạo tác” và đình 
chỉ” hay “sanh (nhậm) và “diệt”. 


Trong tánh Viên Giác, tất cả các phápđều bình đẳng, không có 
hoại diệt. Rốt ráo không có người năng chứng và quả sở chứng. 
LƯỢC GIẢI 

Trong kinh nói: “chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng”. 


Nghĩa là: Các pháp từ xưa đến nay, tướng nó thường vắng lặng. Bởi 
đồng tánh Viên Giác, nên tất cả các pháp bình đẳng, không sanh diệt, 


không khứ lai, không đắc thất, không thủ xả, không làm, không thôi, 
không sanh, không diệt, rốt ráo không có người năng chứng và quả 
sởchứng, vì tất cả đều là tánh Viên Giác vậy. 

16.TÓM LẠI 

Này Thiện Nam! Các vị Bồ tát kia phải y lời ta dạy trên mà suy 
nghĩ như vậy, dùng phương tiện như vậy, y theo lớp lang và tuần 
tự tu hành như vậy, phải cầu pháp như vậy và khai ngộ 

như vậy, mới khỏi mê muội. 

LƯỢC GIẢI 


Nguyên trước Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật:“Phải suy nghĩ làm sao? Lập 
phương tiện thế nào? Và thứ lớp tu hành ra sao? v.v... 


Phật đã giải thích rành rẽ rồi, nên đoạn này Phật dạy: “Phải suy nghĩ 
như vậy, dùng phương tiện như 


vậy v.v... thì mới khỏi mê muội và ngộ nhập được tánh Viên Giác” 


17.Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ 
rằng: Phổ Nhãn! Ông phải biết: 


Thân, Tâm của chúng sanh 
Tất cả đều như huyễn: 
Thân này thuộc bốn đại 


Thân này trả sáu trần; 


Bốn đại tan rã rồi, 

Cái gì gọi là “TA”? 
Tuần tự tu như vậy, 
Tất cả đều thanh tịnh. 


Viên Giác khắp Pháp giớ, 


Không làm, thôi, sanh, diệt 

Không năng chứng, sở chứng: 

Tất cả thế giới Phật 

Như hoa đốm hư không. 

Ba đời đều bình đẳng 

Rốt ráo không qua lại 

Bồ tất mới phát tâm, 

VÀ chúng sanh đời sau, 

Muốn cầu nhập Phật đạo 

Phải như thế tu hành. 

LƯỢC GIẢI 

Đại ý bài kệ này là tóm lại các nghĩa trên. 

Phật dạy quán sát Thân này và Tâm nàyđều như huyễn, không có 
thật “Ngã). Cứ như thế mà tu hành thì lần lần sẽ được thanh tịnh. lúc 
bấy giờ tánh Viên Giác hiện ra khắp cả Pháp giới, không còn “làm” 
hay “thôi”, “sanh” hay “diệt”, và cũng không có “năng chứng” và 
“sởchứng”. Các thế giới nhiều như số 

cát Sông Hằng, đều ở trong tánh Viên Giác, mặc tình nó sanh diệt 
như hoa đốm giữa hư không. Ba đời đều bình đẳng, rốt ráo không 
qua lại. Các Bồ tát và chúng sanh đời sau, phải như thếtu hành, mới 
vào được Đạo Phật. 

Bài thứ tư 

IV. CHƯƠNG KIM CANG TẠNG 

1. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật 

2. Phật khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát 

3. Phật dạy: “Người mê nói ngộ, ngổ ấy thành mê” 

4. Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên 


5. Các Pháp hư huyễn không có thật sanh và diệt 


6. Thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh 

7. Tánh Viên Giác phi tất cả tưởng 

8. Tánh Viên Giác không thể nghĩ bàn 

9. Không thể dùng tâm chúng sanh phân biệt được cảnh Phật 10. Phật 
nói bài kệ tóm lại các ý nghĩa trên 

1. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật 

Khi ấy Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát ở trong Đại chúng đứng dậy, đi 
quanh bên hữu của Phật ba vòng, và kính cẩn chắp tay,đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: Bạch đức Đại bi Thế Tôn, Ngài 
đã vì các vị Bồ tát nói rõ tánh “Viên Giác thanh tịnh” của Như 


Lai, và chỉ dạy những phương tiện, tuần tự tu hành để nhập tánh 
Viên Giác. Ngài đã vén mở 


mây vô minh mờ ám cho các chúng sanh. Thỉnh chúng trong 
pháp hội này, nhờ lòng từbi của Phật khai hóa, mà mắt Trí huệ 
được sáng tỏ. 


Bạch đức Thế Tôn: 


1. Nếu các chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay, thì tại làm 
sao lại có tất cả vô minh để 


trở lại làm chúng sanh nữa? 
2. Nếu chúng sanh sẵn có các vô minh, thì do nhơn duyên gì mà 


đức Như Lai lại nói:“chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay”? 


3. Nếu 10 phương chúng sanh đã thành Phật từ xưa, về sau lại 
sanh ra vô minh; vậy thì các đức Như Lai hiện nay đã thành Phật 
rồi, chừng nào các NGài sanh trở lại phiền não nữa? 


Cúi xin đức Đại bi Thế Tôn, vì các vịBồ tát hiện tại và tất cả 
chúng sanh đời sau, nhổ sạch gốc rễ nghỉ lầm, khiến cho chúng 
sanhd dược ngộ nhập đạo vô thượng. 

LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này, Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát nghỉ: Có vô minh thì gọi 
là chúng sanh, không vô minh mới kêu là Phật; thế mà Đức Như Lai 


lại nói: “chúng sanhd dã thành Phật từ xưa đến nay”. 


Nếu chúng sanhd dã thành Phật từ xưa đến nay, thì phải không còn 
vô minh. Nếu không còn vô minh, thì không còn gọi là chúng sanh 
nữa. Tại làm sao Phật còn gọi: “Chúng sanh”? 


Lại nữa, nếu chúng sanh sẵn có vô minh thì không thể nói “Nguyên 
lai thành Phật”. Tại sao Phật lại nói: “chúng sanh nguyên lai đã thành 
Phật”. 


Chúngs anh tu hành phải trải qua ba vô sốkiếp mới thành Phật. Nếu 
khi được thành Phật rồi, vô minh trở lại khởi lên làm chúng sanh 
nữa, thì tu biết chừng nào cho rồi! Lại nữa, chư Phật hiện nay đã 
thành Phật, vậy chừng nào các Ngài nổi vô minh trở lại làm chúng 
sanh nữa? 


Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, khi Ngài Phú Lâu Na Di 
Đa La Ni Tử hỏi Phật: “chơn tâm vốn đã thanh tịnh tại sao thoạt sanh 
ra sơn hà đại địa và các chúng sanh?” 

2. Phật khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát 

Khi đó đức Thế Tôn khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát và dạy rằng: 


-Này Thiện nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng 
sanh đời sau thưa hỏi Như 


Lai những đạo lý điệu huyền. 


Nay ta vì các ông nói giáo pháp Đại thừa, nghĩa lý rốt ráo và cao 
thượng, khiến cho các vị Bồ 

tát tu học trong mười phương, và tất cả chúng sanh đời sau, đều 
đoạn trừ hết các điều nghi ngờ, đặng tín tâm chắc chắn. Vậy các 
ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ dạy. 


Khi đó Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát và Đại chúng đều vui mừng, kính 
cẩn vâng nghe lời Phật chỉ giáo. 


LƯỢC GIẢI 

Kim Cang là chất ngọc quý, cứng rắng nhứt trong loại ngọc. Nó đã 
cứng mà lại bén (sắc), hay phá hoại các vật, mà các vật không phá 
hoại được nó. 


Đoạn này Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát đứng lên thưa hỏi những chỗ 


khó khăn, là tiêu biểu phải dùng Kim cang trí mới phá trừ nổi những 
mê lầm(vô minh) sâu sắc. 


Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát cũng là một vịThượng thủ trong hàng Bồ 
tát. 


3. Phật dạy: Người mê nói ngộ, Ngộ ấy thành mê 


-Này Thiện nam! TẤt cả các pháp, có thủy chung, sanh diệt, tiền 
hậu, hữu vô, nào tụ tán, khởi dừng, xoay vần, qua lại, các món 
thủ xả, mỗi niệm nối luôn. Những loại kể trên đều là luân hồi cả. 
Người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến Viên Giác, thì tánh 
“viên giác” đó cũng trở thành luân hồi (vị xuất luân hồi nhi biện 
Viên giác, bĩ Viên Giác tánht ức đồng lưu chuyển) 


Nếu người ra khỏi luân hồi (hết mê vọng rồi) thì không còn thấy 
có các việc hư vọng ấy nữa. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật nói: Người còn ởtrong vòng “mê” mà nói việc 
“ngộ” thì cái “nộ” a cũng thành 


“mê”. Dùng tâm chúng sanh nghĩ bàn đến cảnh giới Phật, thì cảnh 
giới Phật cũng thành chúng sanh. 


Dùng tâm luân hồi mà nghĩ bàn đến tánh Viên Giác, thì tánh “viên 
giác” cũng trở thành luân hồi. 


Phật bảo Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát: Nếu ông đứng trong vòng hư 
vọng, tương đối, có thánh có phàm, có chúng sanh, có Phật v.v.. mà 
luận đến cảnh giới tuyệt đối, bất tư nghị của chư Phật thì không thể 
được. Bởi thế nên người muốn hiểu chỗ cao siêu của đạo Phật thì 
cần phải tu, chớ không thể nói suông mà hiểu được. 


4. Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên 


-Này Thiện nam! Thí như: vì con mắt nháy mà thấy nước dợn 
sóng; vì mắt xem không kịp mà thấy thành vòng lửa; nhơn mây 
bay mà thấy mặt trăng chạy; vì thuyền đi mà thấy bờ trôi. 


Trong lúc các vật đây động, như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy 
v.v.. mà các vật yên tịnh kia như nước đứng, lửa đốm, trăng 
dừng, còn thấy c huyển động thay, huống chỉ ông dùng tâm cấu 
nhiễm sanh tử luân hồi mà quan sát tánh Viên giác thanh tịnh 
của Như Lai, thì tánh Viên giác này làm sao chẳng cấu nhiễm. 


Thế nên ông mới sanh ra ba điều nghỉ vẫn trên. 


LƯỢC GIẢI 


Trong đoạn này, Phật dùng những việc tầm thường trong đời làm thí 
dụ, như mắt nháy, may bay, thuyền đi v.v.. mà thấy nước đợn, trăng 
bay, bờ chạy v..v... để chỉ rõ: vì dùng tâm cấu nhiễm mê vọng của 
chúng sanh mà quan sát nghĩ ngợi đến cảnh giới của Phật, nên cảnh 
Phật trởthành tương đối mê vọng. 


Vì ngài Kim Cang Tạng Bồ tát dùng tâm phân biệt đối đãi có không, 
sanh diệt, thánh phàm v.v... nên thấy có chúng sanh chưa thành Phật 
và có Phật đã thành. Bởi thế nên NGài sanh ra ba điều nghỉ ngờ 


trên. Nếu Ngài nhập được tánh Viên giác thanh tịnh rồi thì những 
tướng tốt đối đãi như thánh phàm nhiễm tịnh, sanh tử và Niết bàn, 
chúng sanh và Phật đều không còn. Lúc bấy giờ NGài không còn nghỉ 
ngờ như trên nữa. Vì vậy nên đoạn sau Phật quở: “.. những lời ông 
thưa hỏi đó, chẳng có đúng đắn...” 


wxw%w%*% 


5. Phật dạy: các Pháp hư huyễn, không có thật sanh và thật diệt 


-Này Thiện nam! Thí như người bịnh lòa mắt, trông noi hư không 
vọng thấy có các hoa đốm lăng xăng. Đến khi bịnh lòa nhặm hết 
rồi, thì hoa đốm kia tự diệt. Lúc bấy giờ, người ấy không nên hỏi: 
“Gái bịnh lòa nhặm này đã diệt rồi, vậy chừng nào sanh trở lại 
nữa?” - Tại sao thế? - Vì cái lòa nhặm nó vọng huyễn không có 
thật thể vậy. 


Và, cũng không nên hỏi: “Những chỗ hoađốm diệt ở nơi hư 
không kia, vậy chừng nào hoa đốm ấy sanh trở lại nữa?” - Tại 
sao thế? - Vì trong hư không vốn không có hoa đốm, cho nên nó 
không có sanh ra hoa đốm hay diệt hoa đốm vậy. 


Sanh tử và niết bàn đối với tánh Viên giác, cũng dồng như hoa 
đốm sanh diệt trong hư 

không. Tánh Viên Giác vẫn nhiệm mầu viên mãn, yên lặng chiếu 
soi, lìa cái nhặm vô minh và cảnh giới hoa đốm. 

Này Thiện nam! Nên biết hư không kia còn không phải tạm có và 
tạm không, huống chỉ tánh Viên Giác của Như Lai là bản tánh 


của hư không, nó bình đẳng tùy thuận các duyên, mà lại tạm có 
và tạm không hay sao. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Vô minh và các vọng cảnh, đều hư huyễn không 
thật, cũng như hoa đốm và mắt nhặm. Vì hoa đốm với nhặm, đều 
không phải thật vật, cho nên nó không thật có sanh và diêt. Bởi thế, 
khi hết nhặm rồi, không nên hỏi: “chừng nào nhặm trở lại nữa?” Hay 
hoađốm đã diệt rồi, cũng không nên hỏi: “Chừng nào nó sanh trở lại 
nữa?” 


Hoa đốm và bịnh nhặm, mặc tình nó vọng sanh vọng diệt, mà hư 
hông lúc nào cũng vẫn thanh tịnh và yên lặng. Cũng như Vô minh và 
vọng cảnh, mặc tình vọng khởi và vọng diệt, mà tánh Viên giác vẫn 
thanh tịnh viên mãn và xa lìa các vô minh cùng Vọng cảnh. 


Tánh hư không bình đẳng tùy thuận các đồvật, mà hiện ra có tướng 
Vuông và Tròn. Cũng như tánh Viên Giác bìnhđẳng, tùy thuận các 
duyên mà hiện ra tất cả Pháp. 


Hư không, không phải nhơn lúc hoa đốm diệt mà nó tạm có, cũng 
không phải nhơn lúc hoa đốm sanh am2 nó tạm không; bởi tánh hư 
không thường có và bình đẳng, tùy hoa đốm mặc tình sanh diệt, 
nhưng hưkhông vẫn không thay đổi. 


Cũng thế, tánh Viên giác thanh tịnh của Như Lai, thường còn bình 
đẳng và tùy thuận các Pháp. Không phải nhơn lúc Vô minh diệt mà 
nó tạm có, hay Vô minh sanh mà nó tạm không, nó tùy thuận tất cả, 
không có chướng ngại. 


%xw%www%w% 


6. Phật dùng thí dụ, để chỉ rõ khi thành Phật rồi, không trở lại làm 
chúng sanh 


-Này Thiện nam! Thí như chất kim khoáng, sau khi được nấu lọc, 
bỏ hết quặng rồi, thì chỉ 


còn vàng y. Chất vàng này không phải do nấu lọc mới sanh, vì nó 
có sẵn từ trước kia rồi, và khiđã thành vàng y, cũng không bao 
giờ trở lại thành quặng nữa, dầu trải qua bao nhiêu năm, nó 
cũng không hư hoại. 


Tánh Viên Giác thanh tịnh của Như Lai cũng thế. 
LƯỢC GIẢI 


Phật dùng vàng để thí dụ tánh Viên Giác, dùng khaỏng dụ chúng 
sanh. Khi vàng còn ở trong khoáng, cũng như Phật tánh (Viên giác) ở 
trong cái vỏ chúng sanh. Vì y nơi Phật tánh sẵn có, nên Phật nói: 


“chúng sanh đã thành Phật”. 


Khi chất kim khoáng được đem ra nấu luyện, lọc bổ hết quặng chỈ 
còn vàng y, thì vàng này không còn trở lại làm khoáng nữa. 


Cũng như chúng sanh, sau khi trải qua thời gian tu luyện, gạn lọc hết 
vô minh, phiênnão, tánh Viên giác hiện ra, được thành Phật rồi; lúc 
bấy giờ không còn khởi vô minh phiền não trở lại làm chúng sanh 
nữa. 


Dầu chưa được nấu luyện, lọc bỏ quặng ra, lúc ấy chất vàng vẫn sẵn 
có. Đến kh nấu luyện, lọc bỏ hết quặng thành vàng y rồi, không phải 
lúc bấy giờ vàng mới có. Tánh Viên giác cũng thế,khi làm chúng sanh, 
nó vẫn sẵn có, nên nói: “chúng sanh đã thành Phật”. Trải qua thời 
gian tu luyện trừ hết Vô minh phiền não, tánh Viên Giác hiện ra, 
không phải lúc bấy giờ nó mới sanh. 


KHi tánh Viên Giác đã hoàn toàn hiện rồi, thì vô minh phiền não 
không còn sanh trở lại nữa, nên nói: 


“Thành Phật rồi, không còn trở lại làm chúng sanh”. 

7. Tánh Viên Giác phi tất cả tướng 

-Này Thiện nam! Tánh Viên giác mầu nhiệm của Như Lai vốn 
không có Bồ đề, và Niết bàn, không có thành Phật và chẳng 
thành Phật, cũng không có luân hồi và phi luân hồi. 

LƯỢC GIẢI 

Đứng về phương diện tương đối mà nói: Vì có phiền não nên có Bồ 
đề, có sanh tử nên có Niết bàn, có luân hồi nên mới có giải thoát, có 
chúng sanh mới có Phật. 


Song đứng về phương diện lý tánh tuyệtđối, tức là tâm Viên Giác 


mầu nhiệm của như Lai mà nói, thì phiền não đã không, nên Bồ đề 
chẳng có, sanh tử đã không, nên Niết bàn chẳng có, cho đến chúng 
sanhđã không, nên Phật cũng chẳng có. 


Đến cảnh giới này, thì nói năng không trúng, suy nghĩ cũng chẳng 
nhằm. Hành giả phải tự chứng nhập. 


%xw%ww%w%w% 


8. Tánh Viên Giác không thể nghĩ bàn 


-Này Thiên nam! Rất dỗi như cảnh giới Niết bàn thân tâm đoạn 
diệt của Thỉnh Văn (1) Tiểu thừa kia, còn không thể dùng tâm 
phân biệt mà thân chứng được, huống chỉ cảnh giới Viên giác 
thanh tịnh của Như Lai mà lại dùng tâm suy nghĩ so đo của 
chúng sanh, làm sao nhập được. 


Cũng như người dùng lửa đom đốm, để đốt núi Tu di, làm sao đốt 
được. Người dùng tâm luân hồi, sanh vọng chấp luân hồi, mà 
muốn vào biển Niết bàn tịch tịnh của Như Lai thì không thể 


được. 


Thế nên ta dạy: Tất cả các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, trước 
phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thỉ. 


LƯỢC GIẢI 


Cảnh giới Niết bàn của Thinh Văn là cảnh giới Tiểu thừa (trầm 
không thú tịch khôi thân diệt trí) mà còn không thể nghĩingợi được, 
huống chỉ cảnh giới của Phật cao siêu tột bực, mà lại dùng cái vọng 
tâm sanh tử luân hồi của phàm phu và trí của Tiểu thừa để suy nghĩ 
phân biệt cảnh giới Viên giác của Như 


Lai, thì quyết không thể hiểu được (đi luân hồi tâm, sanh luân hồi 
kiến, nhập ư Như Lai đại tịch diệt hải, chung bất năng chí) cũng như 
người dùng lửa của con đom đốm để đốt núi Tu Di thì không thể 


được. 


Bởi thế nên Phật dạy: “trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi 
từ vô thỉ”, tức là diệt vọng tâm phân biệt. Cũng như trong kinh Lăng 
Nghiêm, Phật dạy rành rõ hai món căn bản là: 1. Phảiđoạn căn bẳn 
của sanh tử luân hồi là vọng tâm 


2. Phải y trụ nơi căn bản 


(1) Thân tâm đoạn diệt của Thỉnh Văn —- Hàng Thỉnh Văn Tiểu thừa rất 
sợ việc hoá đạo độ sanh, vì sợ 


sặp những nghịch cảnh rồi vô minh phiền não nổi lên, mà phải bị thối 
chuyển. Bởi thế nên các NGài cứ 


lo tu giải thoát một mình. Từ đời này cho đến kiếp nọ, ưa ở chỗ thanh 
vắng tịch mịch, say đắm cảnh Niết bàn của Tiểu thừa, giữ tâm yên tịnh 
luôn không dám khởi niệm, say mê với cảnh thiền, thân không lay 
độngcũng như tro nguội, nên nói: “Thân tâm đoạn diệt”. Chỗ khác gọi 
rằng: “Trầm không thú tịch khôi thân diệt trí”, nghĩa là: say sưa với cảnh 
không, thích thú nơi tịch mịch, thân yên lặng như tro nguội, tâm trí điêt, 
không móng niệm. 


Bởi thế nên Phật quở hàng Tiểu thừa là loại giống khô, mộng héo (tiêu 
nha bại chủng), nghĩa là thứ 


giống khô rụi, không thể nứt mộng sanh chồi nữa được. 


Phật lại dạy rằng: Không ai đem giống gieo trồng trên hư không được, mà 
phải gieo trồng trên mặt đất. Giống Bồ đề cũng thế, không thểgieo trồng 
nơi chỗ trống không được, mà phải gieo trồng nơi đất chúng sanh. Bởi 
thế nên muốn thành quả Phật Bồ đề thì phải hóa độ chúng sanh. 


9. Không thể dùng tâm chúng sanh, phân biệt được cảnh Phật 


-Này Thiện nam! Nếu có suy nghĩ phân biệt là từ vọng tâm (thức) 
khởi, nên tất cả suy nghĩ, đều là cái vọng tưởng phân biệt duyên 
theo bóng dáng của sáu trần. Nó hư vọng như hoa đốm trong 
hưkhông, chẳng phải là chơn tâm. Nếu ông dùng cái vọng tâm 
suy nghĩ này, mà suy nghĩ cảnh giới của chư Phật, thì cảnh giới 
ấy cũng lẩn quẩn trong vòng vọng tưởng của chúng sanh mà 
thôi. Cũng như người ngồi trong đợi cho hoađốm giữa hư không 
kết thành ra quả, thì không có thể được. 


Này Thiện nam! ông dùng tâm hư vọng thô phù, sanh ra các lối 
chấp xảo quyệt, (chấp càng) cho nên ông không thể nhậpđược 
cảnh Viên Giác chơn thật của Như Lai. Bởi thế, nên những lời 


ông hỏi trên,đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi đúng 
đắn chơn thật. 


LƯỢC GIẢI 


Đức Thế Tôn, sau khi trải qua thời gian ba vô số kiếp tu hành, được 
thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni rồi, Ngài dạy rằng: “Nói thành 
Phật thật ra không thành cái chỉ khác, mà chỉ trở lại với tánh Phật 
sẵn có đó thôi”. Trong kin nói: “Thành mà vẫn không thành”, hay câu: 
“Ngộliễu đồng vị ngộ, vô pháp diệc vô tâm”. (Giác ngộ rồi cũng đồng 
như khi chưa giác ngỘ, vì không có pháp và cũng không có Tâm gì 
khác). 


Tánh Phật này, không riêng gì một mình Ngài có, mà tất cả chúng 
sanh đều có sẵn có. Vì căn cứ theo Phật tánh sẵn có này, nên Ngài 
nói: “Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật” hay torng kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Tất cả chúng sanh đều sẵn có đầy đủ trí huệ đức tướng 
của NhưLai”. )nhứt thế chúgn sanh cụ 


hữu Như Lai trí huệ đức tướng). Bởi thế nên Ngài nói: “Chúng sanh 
đã thành Phật từ lâu”. 


Vậy, người muốn hiểu đến lý này, phải nhập cảnh giới Phật, trình độ 
phải gần như Phật mới hiểu được. 


NẾu chỉ dùng tâm cấu nhiễm thô phù phân biệt của chúng sanh, mà 
so tính đến cảnh giới Phật, thì làm sao hiểu được. Cũng như người 
muốn hiểu câu nói của cụ già tám muơi, ít nhất trình độ cũng gần 
như cụ già mới hiểu. Nếu dùng trí non nớt của trẻ con năm, mười 
tuổi, mà suy nghĩ câu nói của cụ già thì làm sao hiểuđược. Bởi thế 
nên Phật nói: “những lời ông hỏi trên đêù là hư vọng phân biệt, 
không phải lời hồi chơn thật. 


10. Phật nói bài kệ để tóm lại các nghĩa trên 


Khi ấy đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói kệ rằng: 
Kim Cang Tạng! Nên biết: 


Như Lai tành vắng lặng, 
Chưa từng có chung thỉ, 


Nếu dùng tâm luân hồi, 


Suy nghĩ cảnh giới Phật, 
Cảnh Phật thành luân hồi. 
Người ở bờ luân hồi, 
Không thể vào biển Phật. 
Phật tánh tuy sẵn có, 

Phải tu mới hiển nhiên. 
Cũng như vàng sẵn có, 
Phải lọc quặng mới thành. 
Khi đã thành vàng y, 
Không trở lại làm quặng. 
Sanh tử và Niết bàn, 
Phàm phu cùng chư Phật, 


Thảy đều như hoa đốm. 


Tâm suy nghĩ đã huyễn, 

Làm sao nhập được chơn. 

Nếu rõ được tâm nầy, 

Mới cầu được Viên Giác. 

LƯỢC GIẢI 

Bài kệ này tóm lại các nghĩa trên. Đại ý nói: Tánh Viên Giác của Phật 
thanh tịnh văng lặng, không có thánh phàm, chúng sanh và Phật v.v... 


Nếu dùng tâm phân biệt của chúng sanh mà phân biệt cảnh giới 
PHật, thì cảnh Phật cũng thành cảnh chúng sanh. 


Chúng sanh tuy sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ có tu mới hiển. 
Cũng như chất vàng tuy sẵn có trogn khoáng, nhưng phải nhờ lọc hết 
quặng mới thành vàng y. Khi đã thành vàng y rồi thì không còn trở 
lại làm quặng nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi không còn trở lại 
làm chúng sanh. 


Bởi đứng trong vòng vọng nhiễm tương đối, nên thấy có sanh tử và 
Niết bàn, chúng sanh và Phật; chớ 


đứng về tánh Viên giác thanh tịnh của Như Lai, thì các pháp trên đây 
đều như hoa đốm giữa hư 


không. 

Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát vì muốn đại diện cho phàm phu, nên đã 
dùng tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà suy nghĩ so đo, thấy có 
chúng sanh và Phật, và giả thốt ra các lời hỏi hư vọng ấy. Những lời 
hỏi này, đối với cảnh Viên giác chơn thật của Như Lai, thì chẳng 
nhằm chỉ cả. Bởi thế nên Phật quở 

rằng: “Những lời ông hỏi đều không chơn chánh”. 


Vậy nên, hành giả phải rời các vọng niệm phân biệt, mới hiểu được 
tánh Viên Giác. 

BÀI THỨ NĂM 

V. CHƯƠNG DI LẶC BỒ TÁT 

1. Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật 

2. Phật khen ngài Di Lặc Bồ tát 

3. Phật dạy: Ái và Dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi 4. Phật trả lời câu 
hồi: “Có mấy loại chúng sanh luân hồi?” 5. Bồ tát hiện thân, không phải 
do Ái đục, mà do lòng Đại bỉ và Nguyện lực 6. Phật nói: có năm chủng 
tánh 

7. Bồ tát thị hiện các hình tướng và cảnh thuận nghịch để nhập thế độ 
sanh 8. ChỈ nguyện thành Phật, không ở Nhị thừa và chớ gặp ngoại đạo 
tà sƯ. 


9. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


1. Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật 


Khi đó Ngài Di Lặc Bồ tát ở trong Đại chúng đứng dậy, đi quanh bên 
hữu của Phật ba vòng và chấp tay kính cẩn, đảnh lễdưới chân Phật, 
rồi qùy thẳng bạch rằng: 


-Bạch đức Đại bi Thế tôn, Ngài đã vì các vị Bồ tát và Đại chúng, mở 
kho báu bí mật của Như Lai (Viên giác cảnh giới) và làm cho Đại 


chúng hiện tại cùng chúng sanh đời sau, được con mắt đạo sáng suốt 
không lo sợ, phân biệt được việc tà chánh, hiểu sâu lý luân hồi, đối 
với cảnh Đại Niết bàn (niết bàn Đại thừa) sanh lòng tin chắc chắn, 
không còn khởi các vọng chấp, trở lại cảnh giới luân hồi nữa. 


Bạch đức Thế Tôn: 


1. Các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, làm sao đoạn được gốc rễ 
luân hồi, để vào biển Đại Tịch diệt của Như Lai? 


2. Có mấy loại chúng sanh luân hồi? 
3. Có mấy hạng người tu theo đạo Bồ đề của Phật? 


4. Khi Bồ tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để 
giáo hóa chúng sanh? 

Cúi xin đức Thế Tôn, rủ lòng đại bi cứu thế, chỉ dạy cho các vị Bồ tát 
hiện tại và chúng sanh đời sau, khiến cho chúng sanh, gương lòng 
được sáng tỏ, mắt trí huệ trong xanh, viên ngộ được “Tri kiến vô 
thượng” của Như Lai. 


Ngài Di Lặc Bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, và kính cẩn lạy Phật 
rồi trở lui. 

LƯỢC GIẢI 

Vì trong chương Kim Cang Tạng, Phật dạy:“Trước phải đoạn gốc rễ 
của luân hồi từ vô thỉ”, nên chương này Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi: “... 
Làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi? VÀ có mấy loại chúng sanh luân 
hồi?” 

Đại ý đoạn này Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi: 


1. Làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển Đại Niết Bàn của 
Như Lai? 


2. Có mấy loại chúng sanh luân hồi? 
3. Có mấy hạng người tuđạo Bồ đề của Phật? 


4. Khi Bồ tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì thể 
giáo hóa chúng sanh? 


Biển Đại Tịch diệt. -Tức là Niết bàn của Đại thừa, rộng rãi bao la 
như biển cả, đã thanh tịnh mà yên lặng nên gọi rằng “Tịch diệt”. Đủ 


cả bốn đức là: Chơn thường, Chơn lạc, Chơn ngã và Chơn tịnh. Cũng 
là một cái tên khác Viên giác hay chơn tâm. 


Đức Di Lặc Bồ tát. -Tiền thân: Trong vô số kiếp về trước, có Phật ra 
đời hiệu là Đại thông Trí Thắng Như Lai, lúc bấy giờ Ngài (đức Di 
Lặc) và đức Phật Thích Ca (tiền thân) đồng phát tâm Bồ đề. Đến khi 
đức Phật Nhựt Nguyệt Đăng Minh ra đời, thì Ngài mới phát tâm xuất 
gia nhưng tánh hay giải đãi, quen theo lối phong lưu đài các, phóng 
túng, chẳng chịu thúc liểm tu hành, nên thành Phật trễ sau đức Thích 
Ca, vào tiểu kiếp thứmười. 


Về sau nhờ đức Phật Thích Ca dạy cho pháp tu Duy thức, Ngài quán 
thấy “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức” 


Vì nhận thấy giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước... đều như 
bóng trong gương như trăng dưới nước, do thức tâm biến hiện, nên 
Ngài tảo trừ hết vọng tưởng say mê về hư vọng giả cảnh, trừ 


tánh“biến kế sở chấp” trên “y tha”, ngộ được tánh “viên thành thật” 
nên được Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài sau sẽ thành Phật ở thế giới 
Ta bà này. 


Thân hiện tại của đức Di Lặc: Cách đây 2500 năm (544, trước T.L), 
khi Phật Thích Ca giáng sanh tại Ấn Độ, thì Ngài hiện thân vào nhà 
của Bà La Môn trên là Ba Bà Lợi ở về Nam Thiên Trúc, nhằm ngày 
mùng một tháng giêng âm lịch. Họ của Ngài là A Dật Đa (không ai 
hơn), tên Di Lặc (Từ Thị). Tên họ 


này tiêu biểu lòng từ bi, hỷ xả vô biên của Ngài. Từ bao nhiêu kiếp 
cho đến ngày thành Phật, Ngài cũng vẫn lẫy hiệu là Di Lặc. 


Kinh Di Lặc thượng sanh có nói: Ngày rằm tháng 2 (tháng 4 ta) sau 
khi nói kinh này 12 năm, thì Ngài nhập diệt tại chỗbản sanh, rồi Ngài 
sanh lên nội viện cõi trời Đâu suất để chờ khi thế giới này giảm rồi 
tăn trở lại trong khoảng kiếp tăng, loài người hưởng thọ tám vạn 
tuổi, lúc bấy giờ Ngài mới giáng xuống cõi này, rồi sau đến ngồi gốc 
câyLong Hoa tu thành ngôi Chánh giác. Ngài thành Phật rồi hóa độ 


chúng sanh vô lượng đến sáu vạn năm mới nhập diệt. 


Hóa thân của đức Di Lặc: Kinh chép “bồtát dĩ lợi sanh vi bổn hoài”: 
Bồ tát lấy việc cứu độ làm lợi ích cho chúng sanh làm bổn phận của 
mình. Ngài hiện ra nhiều thân để lẫn lộn với từng lớp người đặng 
hóa độ chúng sanh. Trong các hóa thân của Naài, các Phật tử ở Tàu 
cùng ở Việt nam hiểu nhiều và thờ 


nhiều hơn hết là thân Ngài Bố đại Hòa thượng. Ngài hiện thân làm 
một vị Hóa thượng tại đất Minh Châu huyện Phụng Hóa bên Tàu. 
Ngài thường quảy cái đãy bằng vải đi khắp chợbúa xóm làng, ai cho 
vật chi Ngài đều bỏ hết vào đãy mang đi. Ngài tụ họp các trẻ con lại, 
rồi phân phát cho chúng bánh kẹo, giảng dạy Phật pháp, trò chuyện 
rất vui thú, nên Ngài đi đến đâu thì các em tụ họp đông đảo đến đó. 


Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều mầu nhiệm 
lạ thường. Lúc bấy giờ thiên hạ 


không ai hiểu đặng NGài là người như thế nào cả, chỉ cùng nhau kêu 
là vị Bố Đại Hòa Thượng (ông hòa thượng mang đãy bằng vải). Đến 
đời Lương niên hiệu Trịnh Minh năm thứba, tháng ba, Ngài nhóm 
chúng lại tại chùa Nhạc Lâm, rồi Ngài ngồi ngay thẳng nói bài kệ: Di 
Lặc chơn Di Lặc 


Hóa thân thiên bách ức 
Thời thời thị thời nhơn 
Thời nhơn giai bất thức 


(Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn ức thân, thường hiện trong 
đời, mà người đời chẳng ai biết). 


Nóixong kệ rồi, Ngài an nhiên nhập diệt. Kẻ tăng người tục đều cùng 
nhau đến lễbái cúng dường và dựng tượng Ngài thờ tại điện ở phía 
đông chùa Nhạc Lâm bên Tàu. 


Vì căn cứ theo ứng thân này, nên trong các chùa ở Tàu hay Việt Nam 
thường thờ tượng Ngài Bố Đại Hòa Thượng với vẻ mặt hiền từ hân 
hoan, miệng cười vưi vẻ, tượng trưng cho đức hoan hỷ. Người béo 
bụng to, hay cầm cái đấy. chung quanh có sáu em bé đang leo trèo lên 
mình Ngài, là tượng trưng cho lục tặc (sáu giặc) khi đã bị Ngài hàng 
phục. Đây là hóa thân trong trăm ngàn hóa thân của đức Di Lặc Bồ 
tát. 


Tương lai của đức Di Lặc: Hiện nay đức Di Lặc là một vị Bổ xứ Bồ tát 
đang ở nội viện cung trời Đâu suất, đợi đến khi thếgiới này hết kiếp 
giảm thứ 9 rổi, đến kiếp tăng thứ 10, trong lúc nhơn loại hưởng thọ 
được trên tám vạn tuổi, lúc bấy giờ Ngài mới gián sanh xuống cõi 
này, trong nhà của một vị Bà la môn tên là Tu Phạm Ma, thân mẫu 
của Ngài tên Phạm Ma Bạt Đề. Khi sanh ra Ngài có nhiều tướng tốt, 
đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán chúng. Lớn lên NGài xuất gia tu 
hành đến núi Kê Túc để nhận lãnh y bát của Đức Phật Thích Ca, do 
Ngài Ma Ha Ca Diếp trao lại, rồi sau Ngài đến ngồi dưới gốc cây Long 


Hoa dùng Kim Cang trí trừ sạch vi tế vô minh, chứng đạo vô thượng 
Bồ đề. 

Ngài thuyết pháp tại giảng đường Hoa Lâm dưới cây Long Hoa. Hội 
thứ nhất độ được chính mươi sáu ức người thành A La Hán, hội thứ 
hai độ chín mươi bốn ức người thành A La Hán, hội thứ ba độchính 
mươi hai ức người thành A La Hán. Htế nên gọi là “Long Hoa tam 
bội”. Ngài thuyết pháp đến sáu vạn năm, hóa độ vô số chúng sanh. 


% %Ặ đe ẤY de dc ức 


2. Phật khen Ngài Di Lặc Bồ Tát 
Khi ấy đức Thế Tôn khen Ngài Di Lặc Bồtát và dạy rằng: 


-Này Thiện nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng 
sanh đời sau, thưa hỏi Như 


Lai những nghĩa lý cao siêu huyền diệu, khiến cho các vị Bồ tát 
đều được con mắt trí huệ 


thanh khiết và tất cả chúng sanh đời sau đoạn tuyệt được sanh 
tử luân hồi, tâm ngộthật tướng(1) và chứng được Vô sanh 
nhân(2). Các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ 


dạy. 


Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ tát và Đại chúngđều vui mừng kính cần, 
vâng nghe lời Phật khai thị. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật khen Ngài Di Lặc Bồ tát: Nhở lời ông hỏi, để Phật chỉ 
giáo, nên khiến các vị Bồ tát hiện tại, mắt trí huệ được sáng tỏ và 
chúng sanh đời sau cũng nhờ câu hỏi này mà vĩnh viễn ra khỏi luân 
hồi. 


(1) Thật tướng: Tướng chơn thật, không hư vọng, không bị thời gian 
thay đổi, không gian chuyển đổi, suốt xưa thấu nay, nó vẫn thường như; 
cũng một biệt danh của “Viên Giác”. 


(2) Vô sanh nhẫn: Chữ “Nhẫn” là an nhẫn, an trụ hay là chứng. Chữ 
“vô sanh” là không sanh. Nghĩa là: an trụ chỗ Ngã và Pháp không còn 
sanh khởi, tức là an trụ “chơn tâm” 


%xw%ww%w%ww%w% 


3. Phật dạy: Ái và Dục là gốc rễ của sanh tửluân hồi 

-Này Thiện Nam! Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, đều do 
món “ân ái và tham dục” cho nên mới bị sanh tử luân hồi. Tất cả 
chúngs anh trong thế giới tóm lại có bốn loài: 1. Loài sanh trứng 
2. Loài sanh con 

3. Loài sanh chỗ ẩm ướt 


4. Loài hóa sanh 


Các loại chúng sanh này, đều do “dâm dục” mà tạo thành tánh 
mạng của nó (nhứt thế 


chúng sanh giai dĩ dâm dục nhi chánh tánh mạng). 


Bởi thế, nên các ông phải biết: gốc rễcủa sanh tử luân hồi là “Ái” 
và “Dục” vậy. Vì có “dục” cho nên mới sanh ra ái luyến, do 
“luyến ái” nên mới sanh tử tử sanh, nối luôn không dứt. 


LƯỢC GIẢI 


` (A^ 


Đoạn này Phật chỉ ngay gốc rể của sanh tửluân hồi là “ân ái và tham 
dục”. Chính như thân mạng của các chúngs anhđây, cũng đều do dâm 
dục tạo thành. 


Bởi thân mạng đã do ái dục sanh, nênthânmạng còn thì ái dục còn, ái 
dục còn thì thân mạng còn. 


Trong kinh Phật danh chép: “Có ái dục thì sanh, ái dục hết thì diệt; 
cho biết gốc rễ của sanh tử là tham ái (hữu ái tắc sanh, ái tận tắc 
điệt, cố tri sanh tử, tham ái vi bổn). 


Trong kinh Niết bàn cũng nói: “nhơn ái sanh ưu, nhơn ưu sanh bố, 
nhược ly tham ái, hà ưu hà bố”. 


Nghĩa là: Vì tham ái nên mới sanh lo, nhơn lo mới sanh sợ, nếu người 
lìa được ái dục rồi, thì có lo gì và sợ gì? 


Bốn lòai: 


1. Noãn sanh: loài sanh trứng, như loài chim, cá v.v.. 


2. Thai sanh: loài sanh con, như loài người và thú v..v... 
3. Thấp sanh: loài sanh chỗ ẩm ướt, như lăng quăng, vi trùng v.v... 


4. Hóa sanh: như loài nhộng hóa làm bướm, hoặc như loài địa ngục, 
nga quỷ và chư Thiên v.v... 


wxw%w%*% 


-Này Thiện nam! Nhơn ái luyến nên sanh ra “dục”, do dục nên 
mới có thân mạng. Bởi thế, nên truy tầm đến cội gốc của nói, thi 
chúng sanh ái luyến thân mạng tức là ái luyến “Dục”. 


Ái luyến dục là “nhơn”, mà ái luyến thân mạng là “quả”. 
LUỢC GIẢI 


Ngài Tôn Mật nói: “Do cảnh dục trần bên ngoài nó trêu ghẹo, làm cho 
tâm sanh ái luyến; do tấm ái luyến, cho nên mới sanh ra tham dục. Vì 
tham dục nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới thọquả. hi thọ quả 
khổ rồi trở lại tạo nghiệp nữa. Vì thế nên sanh tửkhông cùng”. 


%xw%ww%w%ww%% 


4. Phật trả lời câu hỏi: “Có mấy loại chúng sanh luân hồi?” 


-Này Thiện nam! Cảnh hồng trần có lắm điều xuôi ngược, nếu 
người khi gặp nghịch cảnh, sanh tâm giận ghét, tạo ra các nghiệp 
dữ, thì đọa vào Địa ngục, Ngạc quỷ và súc sanh. 


Nếu người biết nhàm cảnh dục, ưa tạo nghiệp lành, chán chê ác 
nghiệp, thì lại sanh về cõi người và cõi trời Dục giới. 


Còn những người nhàm chê cảnh trần lao, ô nhiễm ở cõi Dục, 
tham ái cảnh Túu thiền và Bát định của hai cõi trên, như thế 
cũng còn tư dưỡng gốc tham ái, cho nên sanh về hai cõi hữu vi là 
“trời Sắc giới” và “Vô sắc giới”. 


Các loại chúng sanh trên đây, đều còn trong vòng sanh tử luân 
hồi, vì còn các tham ái, nên chẳng thành Thánhđạo. Thến nên, 
chúng sanh nào muốn thoát ly sanh tử luân hồi, thì trước phải 
đoạn trừ các tham dục và tâm ái luyến. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trêen là Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi: “Có mấy loại chúng sanh luân 
hồi?”. Đến đoạn này Phật trả lời có ba loại chúng snah luân hồi: 


1. Ác nghiệp: Như Địa ngục, Ngạ quỷ và súc sanh (nghiệp ác bực 
thượng thì đọa vào địa ngục, nghiệp ác bực trung thì đọa làm Ngạ 
quỷ, nghiệp ác bực hạ thì đọa làm súc sanh). 


2. Thiện nghiệp: - Đây là nói về hữu lậu thiện. Như: Thiên, Nhơn và 
Thần A Tu La (Nghiệp lành bực thượng thì sanh lên 6 cõi Trời về Dục 
giới, nghiệp lành bực trung thì sanh vềcõi Người, nghiệp lành bực hạ 
thì sanh làm thần A Tu La) 


3. Bất động nghiệp (Thiềnđịnh) - Như cõi Trời Tứ Thiên và Tứ 
không. Do tu thiền định mà được sanh về bốn cõi Thiền ở Sắc giới (1. 
Ly, sanh hỷ lạc địa; 2. Định, sanh hỷ lạc địa; 3. Ly hỞ, diệu lạc địa; 4. 
Xả niệm, thanh tịnh địa). Và bốn c õi Hông, ởcõi Trời Vô sắc (1. 
Không vô xứ thiện; 2. Thức vô biên xứ 

thiên; 3. Vô sở hữu xứ thiên; 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên) Ba 
loại chúng sanh này (ác nghiệp, thiện nghiệp và bất động nghiệp) tuy 
có cao thấy, sang hèn khác nhau, nhưng cũng đều còn ái và dục, 


chẳng qua thô hay tế đó thôi. Ái dục còn tức là phiền não hữu lậu 
còn; vì phiềnnão hữu lậu còn nên phải còn sanh tử luân hồi. 


Tóm lại, vì chúng sanh trong ba cõi (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) 
còn ái nhiễm nên đều còn luân hồi cả. 

Kết thúc đoạn này, Phật dạy một câu: 

“....Thế nên chúng sanh, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, thì truơóc 
hết phải đoạn trừ ân ái và tham dục” (Thị cố chúng sanh, dục thoát 


sanh tử, miễn chư luân hồi, tiên đoạn tham dục, cập trừ ái khát). 


Phật dạy Pháp tu ra khỏi sanh tử luân hồi, vỏn vẹn chỈ có một câu 
thôi: 


“Phải đoạn ân ái và tham dục” 


Rất giản dị và rõ ràng vô cùng. Thật là “khuôn vàng thước ngọc”, 
đáng làm quy cũ cho muôn đời! 


Hành giả chỉthực hành đúng như lời Phật dạy đây, đó là Tu, Tu là đó 
rồi. 


Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng: 


“.,.Dâm Tâm bất trừ, 


Trần bất khả xuất...” 


Nghĩa là: Tâm nghĩ ngợi đến việc tham dục, nếu không dứt trừ, thì 
cảnh hồng trần này không biết bao giờ ra khỏi. 


5. Bồ tát hiện thân, không phải do ái đục mà do lòng đại bỉ và 
nguyện lực 


-Này Thiện nam! Các vị Bồ tát hóa hiện thân hình ở trong thế 
gian, không phải vì ái dục nhiễm ô như chúng sanh, mà gốc do 
lòng Từ bi và đại nguyện cứu thế, nên đã hiện ra thân thamdục 
để vào sanh tửhóa độ chúng sanh, khiến cho chúng sanh xả bỏ 
các ái dục. 


LƯỢC GIẢI 


Vì sợ có người hiểu lầm: Bồ tát củng có phụ mẫu, thê tử, v.v... tất 
nhien phải có ái dục, nhiễm ô và cũng thật sanh tửnhư chúng sanh, 
nên đoạn này Phật giải thích: Bồ tát do lòng từ bi và đại nguyện cứu 
thế, nên hiện ra thân tham dục, để vào sanh tử, đặng hóa độ chúng 
sanh, chớ không phải thật có tham dục và sanh tử. 


6. Phật dạy: Có năm chủng tánh 

-Này Thiện Nam! Nếu tất cả chúng sanhđời sau, bỏ được các 
tham dục, trừ tâm thương ghét, dứt hẳn sanh tử luân hồi, nơi 
tâm được thanh tịnh, cầu nhập cảnh giới Viên giác của Như Lai 
thì sẽ được ngộ nhập. 

-Này Thiện nam! Tất cả chúng sanh gốc từ vô minh tham dục, 
nên sanh ra năm món tánh sai khác. Năm món tánh này là căn cứ 
theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu mà phân định. 

Thế nào là hai chướng? 

1. Lý chướng: làm chướng ngại chánh tri kiến 


2. Sự chướng: làm tiếp nối các sanh tử. Nếu đối với hai món chướng 
này má hoàn toàn chưa đoạn thì gọi là chúng sanh 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên NGài Di Lặc Bồ tát hồi: “Có mấy hạng người tu theo đạo 


Bồ đề của Phật?”. Đến đoạn này Phật trả lời có năm hạng. Song năm 
hạng này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu của 
hành giả mà phân định. 

Lý chướng: Chướng về Lý, cũng tên là “Sởtri chướng”, do chấp Pháp 
mà sanh. Vì chấp pháp nên làm cho chướng ngại “Chơn như lý tánh” 
không hiện bày; vì thế, nên nói “Lý chương là chướng ngại chánh tri 
kiến của Phật” 

Sự chướng: Chướng về sự, cũng gọi là“phiền não chướng, do chấp 
Ngã sanh. Do các phiền não nên tạo ra các nghiệp vì tạo nghiệp 
nênmới thọ luân hồi. Vì thế Phật nói: “Sự chướng làm tiếp nối sinh 
tử 

luân hồi”. 

Bởi chấp ngã nên khởi ra các phiền não làm chướng ngại Bồ đề. Bởi 
chấp ngã nên sanh ra Sở tri chướng, làm phát tâm tu hành, đối với 
hai món chướng này chưa đoạn được món nào, cho nên chỉ kêu là 
“chúng sanh” mà không liệt vào trong năm chủng tánh. 


%xw%ww%w%w%w%w%% 


-Này Thiện nam! Thế nào là năm chủng tánh? 

1. Thỉnh văn chủng tánh 

2. Duyên giác chủng tánh 

3. Bồ tát chủng tánh 

4. Bất định chủng tánh 

5. Ngoại đạo chủng tánh 

1. Thinh Văn và 

2. Duyên giác chủng tánh 

Nếu chúng sanh nào đoạn tuyệt tham dục, trừ được sự chướng 
(ngã chấp) nhưng lý chướng (pháp chấp) chưa đoạn, thì chỉ 
chứng đặng quả Thỉnh văn và Duyên giác chớ chưa được an trụ 
cảnh giới Bồtát. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về chủng tánh Thỉnh văn và Duyên giác, chung gọi là 
“nhị thừa chủng tánh”. 


Đành rằng hai quả vị này đồng bỏ hẳn lòng tham dục, đồng phá được 
ngã chấp, trừ sự chướng, đồng đoạn được sanh tử và cũngđồng chưa 
trừ đượ clý chướng (pháp chấp) nhưng pháp tu củ ahai bên khác 
nhau. 


-Một bên tu pháp Tứ đế đoạn được sựchướng (ngã chấp) thì gọi là 
“thỉnh văn chủng tánh” 


-Một bên tu pháp “Thập nhị nhơn duyênđoạn được sự chướng (ngã 
chấp) thì gọi là “Duyên giác chủng tánh” 


Ngài Tôn Mật giải rằng: “Biết được khổ sanh tử, dứt trừ tâm leo 
chuyền, thì gọi là trừ “sự chướng”, thật ra chưa có thể trừ được ba 
món Tế” (ba món Tế, xem trong quyển Đại thừa Khởi tin luận). 


3. Bồ tát Chủng tánh 


-Này Thiện nam! Nếu các chúng sanh đời sau, muốn vào biển Đại 
Viên giác của Như Lai, thì trước phải phát nguyện, siêng năng 
đoạn trừ hai món chướng. Đến khi hai món chướng đã nép phục, 
thì ngộ vào cảnh giới Bồ tát. 

Nếu như khi món chướng (ngã chấp, pháp chấp) đã haòn toàn 
diệt, thì vào được cảnh gióoi Viên Giác mầu nhiệm của Như Lai, 
viên mãn quả Bồ đề và đạt Niết bàn. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về bồ tát chủng tánh. Có chia làmhai thời kỳ: 1. Thời ky 
hai chướng mới nép phục. 


2. Thời kỳ đoạn tuyệt hai chướng 


Hành giả từ khi còn địa vị phàm phu, đang bị hai chướng (phiền não 
chướng và Sở tri chướng) hoành hành, rồi trải qua giaiđoạn giằng co, 
cho đến lúc hai chướng bị nép phục, như thế mới vừa lên địa vịBồ 


tát. Khi lên địa vị Bồ tát, tiếp tục đoạn chướng, đến lúc đoạn 
tuyệtđược phiền não chướng (ngã chấp) thì đặng Bồ đề (trí đức), 
đoạn tuyệt được sởtri chướng (pháp chấp) thì đặng đại Niết bàn 
(đoạn đức). 


Hai chướng bị đoạn vĩnh viễn rồi, thì đặng vào quả “Phật”. 


Tại sao lập Bồ tát tánh mà không lập NhưLai tánh? Vì Bồ tát tu hành 
đến lúc hoàn toàn rốt ráo, thì chứng quả vị Phật, nên không lập thêm 
Như Lai tánh. 


%xw%w%w%w%%%%w%*% 


4. Bất định chủng tánh 


-Này Thiẹn nam! Gó loại chúng sanh có thể chứng được Viên 
giác. Song, nếu chúng gặp Thiện tri thức là Thỉnh văn hóa độ, thì 
chúng thành Tiểu thừa; còn gặp thiện tri thức là Bồ 


tát hóa độthì chúng thành Đại thừa. Nếu gặp Như Lai dạy tu đạo 
vô thượng Bồ đề, thì chúng thành Phật thừa. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về “Bất định chủng tánh”. Nghĩa là chúng sanh này căn 

tánh không nhất định Đại thừa hay Tiểu thừa. Nếu gặp Thiện tri thức 
thuộc vè Đại thừa giáo hóa, thì chúng thành Đại thừa; còn gặp Thiện 

tri thức thuộc về Tiểu thừa giáo hóa thì chúng thành Tiểu thừa. 


%xww%w%w%w%*% 


5. Ngoại đạo chủng tánh 


-Này Thiện nam! Có những chúng sanh đi tầm Thiện tri thức chỉ 
dạy đường lối tu hành, nhưn giại gặp ngoạiđạo tà sư dạy bảo,nên 
chúng nó sanh ra tà kiến, hiểu ngộ không chơn chánh, thếgọi là 
“Ngoại đạo chủng tánh”. Đây không phải lỗi tại chúng sanh đó, 
mà lỗi tại tà sư. 


Tóm lại, chúng sanh tu Bồ đề, có năm món chủng tánh sai khác, 
như ta vừa kể xong. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về “ngoại đạo chủng tánh”. Tuy chúng sanh này vẫn có 
tâm tu hành, nhưng không gặp“thiện tri thức” giáo hóa, lại gặp tà sư 
chỉ dạy, nên thành ngoại đạo. 


Vì sự hiểu biết của chúng tà ngụy, không phải là chánh đạo, nên gọi 
là “ngoại đạo”. Ngoại đạo chủng tánh, ở kinh khác gọi là “Xiễn đệ 
chủng tánh”, nghĩa là “đoạn giống Phật”. Vì trong bốn chủng tánht 
rên, tuy có Đại thừa và Tiểu thừa khác nhau, nhưng cũng đều“chánh 


ngộ”, duy có Ngoại đạo chủng tánh, sanh các tà kiến, đoạn diệt 
chánh kiến, trái ngược với chánh nhơn thành Phật cho nên gọi là 


“chúng Xiễn đề” (đoạn giống Phật). 


7. Bồ tát nhập thế độ sanh thị hiện các hình tướng và các cảnh 
thuận nghịch 


-Này thiện nam! Các vị bồ tátđều y bổn nguyện độ sanh của mình 
từ vô thỉ và do lòng Đại bi thanh tịnh(1)thúc đẩy nên nhập thế 
độ sanh. Bồ tát dùng phương tiện thị hiện ra nhiều hình tướng, 
khi thì hiện cảnh thuận, khi thì hiện cảnh nghịch, có lúc lại lân 
la ởchung với chúng sanh và đồng làm các nghề nghiệp như 
chúng sanh (Đồng sự nhiếp)để tiện bề hóa độ, khiến cho chúng 
sanh được thành Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật:“Khi bồ tát nhập thế độ sanh, 
phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh?” 


(1) Đại bi thanh tịnh: Bồtát do lòng từ bi rộng lớn thương xót chúng 
sanh mà hiện thân hóa đạo, không phải vì danh và lợi v.v.. cho nên 
nói là “Thanh tịnh” Đại ý đoạn này Phật trả lời: Bồ tát do bản nguyên 
độ sanh từ vô thỉ (bồ tát dĩ lợi sanh vì bổn hoài), và lòng Đại bi thanh 
tịnh thúc giục, nên mới nhập thế độ sanh; không đồng như chúng 
sanh do ái dục làm nhiễm ô và bị nghiệp lực lôi cuốn mà nhập thế. 


Bồ tát dùng phương tiên, thị hiện ra nhiều hình tướng để độ sanh. 
Như Ngài Quan Âm hiện 32 ứng thân, Đức Di Lặc Bồtát hiện thân Bố 
đại Hòa thượng, hoặc có vị hiện thân Kim Cang, hiện thân Tiêu Diện, 
Thập Diện, Thập Điện Minh vương, Ngưu đầu, Mã viện v.v.. có lúc 
hiện“Từ”, có lúc hiện “Oai” nên có câu: 


“Kim Cang lộ mục sở dĩ hàng phục tứ ma 
Bồ tát đê mi do thị ai từ ư lục đạo” 


Nghĩa là: Thần Kim Cang trợn mắt là đểhàng phục bốn ma. Bồ tát xủ 
mày là vì thương chúng sanh trong 6đạo. Bồ tát khi thị hiện cảnh 

thuận: giảng dạy Pháp lành khuyên người tu học v.v.. có lúc lại hiện 
cảnh nghịch như: hiện chảo dầu sôi, để độ ông Nan Đà tôn giả, hoặc 
dùng gọng xiềng đánh đập v.v.. để cho người biết thức tỉnh hồi tâm. 


Cổ nhơn nói: “Người không gặp tai nạn, thì chẳng biết hồi tâm 
hướng thiện”. (Nhơn vô vạn họa, bất hồi đầu). Hay như Nsài Thiện 
Tài Đồng Tử đi tham học với Bà Tu Mật Nữ v.v.. 


Bồ tá có khi thị hiện lân la ở chung cùng với chúng sanh và đồng làm 
các nghề nghiệp như chúng sanh (như Ngài Lục Tổ khi ở chung với 
bọn thợ săn v.v... để lần hồi dẫn đắt chúng sanh trở vềChánh Đạo). 


Tóm lại,các Bồ tát nhập thế độ sanh, đều do tâm đại bi làm chủ động, 
lấy Đại nguyện làm căn bản, dùng phương tiện có nhiều môn, tuy 
không nhứt định, nhưng đại khái không ngoài Thuận và Nghịch. 


Hoặc dùng lời giảng dạy (khẩu giáo hóa) hoặc hiện thân hóa độ(thân 
giáo hóa), hoặc dùng đồng sự 


nhiếp, chung quy một mục đích là khiến cho chúng sanh được giải 
thoát và thành Phật. 


wxw%www% 


8. Chỉ nguyện thành Phật, không ở nhị thừa và chớ gặp ngoại đạo 


-Này Thiện nam! Nếu chúng sanhđời sau, phát đại nguyện thanh 
tịnh của Bồ tát, khởi tâm tăng tấn cầu nhập Viên Giác, thì phải 
phát nguyện như vầy: Con nguyện ngày nay, được gặp Thiện tri 
thức dạy con tu hành để nhập Viên giác của Phật, chớ gặp tà sư 
ngoại đạo và Nhị thừa. 


Con y theo bản nguyện tu hành, lần hồi dứt trừ các chướng. Khi 
các chướng hết, nguyện viên mãn, thì con sẽ được vào thành lớn 
Viên Giác, trang nghiêm tốt đẹp và lên cung điện thanh tịnh giải 
thoát của Như Lai. 

LƯỢC GIẢI 


Dại ý đoạn này Phật dạy các chúng sanh đời sau, muốn cầu Viên 
Giác, thì phải phát lời thệ nguyện: 

“Con nguyện chớgặp tà sư ngoại đạo và tiểu thừa chỉ lo tu ích kỷ tiêu 
cực không chịu hoằng pháp lợi sanh. Con nguyện gặp Thiện tri thức 
Đại thừa, tu lợi tha tích cực, dạy bảo con tu hành được thành quả 
Phật”. 


Ngài Như Sơn nói: “Lý, tuy đốn ngộ, nhưng về phần sự tướng thì 


phải lần lần diệt trừ” (lý tuy đốn ngộ, sự nải tiệm trừ) 

Khi các chướng hết rồi, thì đi, đứng nằm ngồi trong tất cả thời và tất 
cả chỗ, đều được giải thoát. Đó là cungđiện giải thoát thanh tịnh và 
thành Viên giác trang nghiêm của Như Lai. 


%xw%ww%w%%%%w%*% 


9. Phật nói bài kệ, tóm lạt các nghĩa trên 
Khi đó Đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nóibài kệ 
rằng: Di Lặc! Ông nên biết: 

Tất cả các chúng sanh 

Đều do tham dục vậy, 

Nên đoạ vào sanh tử 

Chẳng đặng đại giải thoát. 

Nếu người đoạn thương ghét, 

Cùng với tham, sân, sỉ. 

Không cần tu gì khác, 

Cũng đều được thành Phật. 

Cầu nguyện gặp Minh sư, 

Khai ngộ được chơn chánh, 

Y theo nguyện Bồ tát, 

Trừ tuyệt hai món chướng, 

Được vào đại Niết bàn 

Các Bồ tát mười phương, 

Đều bởi lòng Đại bi, 

Phát nguyện vào sanh tử, 


Tùy loại độ chúng sanh. 


Người tu hành hiện tại 


Và chúng sanh đời sau, 
Phải đoạn trừ ái hoặc, 
Mới đặng vào Viên Giác 
LƯỢC GIẢI 


Bài kệ này Phật gọi Ngài Di Lặc bồ tát mà dạy, đại ý như vầy: Tất cả 
chúng sanh vì tham dục, nên bị 

sanh tử luân hồi,không được giải thoát. Nếu ngưòoi đoạn tuyệt được 
tham, sân, sỉ v.v.. thì được thành quả Phật. Thế nên người tu hành 
phải cầu Minh sư khai ngộ,rồi y theo hạnh nguyện của Bồ tát mà 
đoạn trừ hai chướng và cầu chứng quả Niết bàn của Phật. 

Các vị Bồ tát ở mười phương đều do lòng Đại bi thanh tịnh làm chủ 
động và chí nguyện lợi tha thúc đẩy, nên không nỡ yênở chỗ 
thanhtjnh tu giải thoát mộtm ình, thích thú nơi cảnh tịch tịnh lo phần 
ích kỷ như hàng Tiểu thừa; mà Bồ tát thệ nguyện nhập thế độ sanh, 
lẫn lộn với trần lao để tùy duyên hóa độ. Không sợ ô nhiễm, chẳng 
kể gian lao, không từ khó nhọc. 

Như Naài Địa Tạng Bồ tát nguyện rằng: 

“Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề 

Địa ngục vị không thệ bất thành Phật” 

Tổ A Nan cũng thệ rằng: 

“.„. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 

Như nhứt chúng sanh vị thành Phật 

Chung bất ư thửthủ Nê hoàn...” 

Bài thứ sáu 

VI. CHƯƠNG THANH TỊNH HUỆ 

1. Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát hỏi Phật 


2. Phật khen Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát 


3. Phật dạy: Trong Viên Giác không có Bồ tát và chúng sanh 4. Phàm phu 
tùy thuận tánh Viên Giác 


5. Bồ tát ở vị Tam hiền tùy thuận tánh Viên giác 
6. Bồ tát lên Thánh vị tùy thuận tánh Viên giác 
7. Như Lai tùy thuận tánh Viên giác 

8. Tóm tắt 

9. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 
CHƯƠNG THANH TỊNH HUỆ 

1. Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồtát hỏi Phật 


Khi ấy Ngài THanh Tịnh Huệ Bồ tát ở trong Đại Chúng đứng dậy, đi 
quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay kính cẩn,đảnh lễ dưới 
chân Phật và qùy thẳng bạch rằng: BẠch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài 
đã vì chúng con, khôn khéo rộng nói những việc không thể 


nghĩ bàn. Những việc mà chúng con từ hồi nào đến giờ, chưa 
từng thấy và chưa từng nghe, hômnay nhờ Phật khai thị khiến 
cho c húng con được hiểu ngộ, thân tâm khoan khoái vui mừng, 
đặng lợi ích rất lớn. 


Bạch đức Thế Tôn, xin Ngài vì các vịbồ tát và tất cả chúng sanh 
trong pháp hội này, chỉ dạy thứ lớp tu chứng của Như Lai như 
thế nào để cho chúng sanh hiện tại và đời sau, nhơn nghe lời 
Phật dạy đây, mà được khai ngộ, lần lượt tùy thuận vào tánh 
Viên Giác của đức Pháp Vương (Phật). 


Ngài Thanh Tịnh Huệ thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lạy 
Phật rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồtát hỏi Phật: Trên đường lối 
tu hành, từ địa vị phàm phu đến quả vị Phật, phải trải qua bao nhiêu 
địa vị? Thứ lớp tu chứng sai khác thế nào? CÂu Phật chỉ dạy, khiến 
cho chúng sanh được liễu ngộ, lần lượt nhập vào tánh Viên Giác. 


Thanh Tịnh Huệ là trí huệ thanh tịnh, tức là Bát nhã huệ. Từ chương 
này đến 6 chương sau là chú trọng về việc hạthủ công phu. Trong khi 
tu hành bất luận giờ phút này, cũng phải dùng Bát nhã trí để 


lãnh đạo; cho nên chương này Ngài Thanh Tịnh Huệ đứng lên thưa 
hỏi, là tiêu biểu cho Bát nhã huệ 


vậy. 


%w%ww%w%%%w%% 


2. Phật khen Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát 
Khi đó đức Thế Tôn khen Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát và dạy rằng: 


-Này Thiện nam, quý lắm! ông vì các bồtát hiện tại và chúng sanh 
đời sau, thưa hỏi Như Lai về t hứ lớp tu chứng sai khác như thế 
nào. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy 


Khi đó Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ tát và Đại chúng đều hoan hỷ và 
kính cẩn vâng nghe lời Phật chỉỈ giáo. 


%xw%w%w %%% %%% 


3. Phật dạy: Trong Viên giác không có Bồ tát và chúng sanh 


-Này Thiện nam! Trong tánh Viên giác thanh tịnh, không tất cả 
pháp, mà có đủ tất cả pháp. 


Nó tùy thuận các duyên biến hiện ra đủ tất cả, mà không thủ và 
không chứng. Thí nhưcon mắt, thấy được tất cả vật, mà không tự 
thấy mình. Nó vẫn bình đẳng mà không tự thấy mình bình đẳng. 


Này Thiện nam! Trong thật tướng (viên giác) không có Bồ tát và 
chúng sanh. Tại sao thế? - 


Bởi Bồ tát và chúng sanh đều là huyễn hóa vậy. Khi các tướng 
huyễn hóa diệt rồi, thì không có người năng chứng và quả sở 
chứng. 


Chúng sanh vì còn mê muội điên đảo nên chưa diệt trừ được các 
tướng huyễn hóa. Vì chúng sanh vọng khởi công dụng, để đối trị 
các tướng huyễn hóa, bởi có nhữn gtướn g huyễn hóa đã diệt và 

chưa diệt, nên chúng mới thấy có thứ lớp tu chứng sai khác. Nếu 
người đặng tùy thuận tánh Viên giác tịch diệt của Nhu lai rồi, thì 
không còn thấy có cảnh tịch diệt và người tịch diệt nữa. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật nói: Trong tánh Viên giác vốn không có tất cả 
pháp, mà tùy duyên hiện ra đủ tất cả các pháp sai khác. Đoạn này 
giống với đoạn trong kinh Lăng Nghiêm. Phật thí dụ câyđờn, trong 
cây đờn không có các bài bản hay và đỡ; song tùy duyên nó hiện ra 
đủcác tiếng hay và đở. 


Trong tánh Viên Giác không có năng thủ,sở thủ và năng chứng sở 
chứng, không Bồ tát và chúng sanh. 


Vì chúng sanh chưd iệt trừ được các tướng huyễn hóa, nên vọng khởi 
công dụng để dẹp trừcác tướng vọng huyễn này. Vi thế mà thấy có 
chứng và có đắc, bực lớp sai khác. Nếu tùy thuận được tánh Viên 
giác tịch diệt của Như Lai rồi, thì không c òn thấy có một pháp nào 
cả. 


Trong đoạn này có cái ví dụ: “Như con mắt không tự thấy con mắt” — 
Cái ví dụ này chỉ cho tánh bình đẳng và vô công dụng của Viên Giác. 
Tánh Viên Giác tùy duyên hiện ra các pháp mà không thủ,không 
chứng. Cũng như con mắt bình đẳng chiếu soi tất cả vật, mà không 
thấy mình có chiếu soi và bình đẳng. 


%xw%ww%w%w%*% 


4. Phàm phu tùy thuận tánh Viên giác (địa vị thập tín) 


-Này Thiện nam! Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, do lầm 
tưởng có “thật ta và vật của ta” rôì sanh lòng thương yêu cái ta 
và vật của ta, cho nên gặp cảnh nghịch với ta thì giận ghét, còn 
thuậtn với ta thì tham ái, say mê theo cảnh ngũ dục. Chúng chưa 
từng biết thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt luôn luôn, 
không có thật ta. 


Nếu gặp thiện hữu tri thức dạy bảo, chúng được khai ngộ tánh 
Viên Giác thanh tịnh, hiểu rõ tah6n tâm này là hư vọn gmỗi niệm 
sanh diệt không thật có cái ta; lúc bấy giờ chúng mới tự 


xác nhận rằng: thân tâm này là “trần lao vọng lự”. 


Những người nào đoạn trừ được vĩnh viễn các trần lao vọng lự 
này, thì ngộ pháp giới thanh tịnh, nhưng đối với tánh Viên Giác 
chưa được tự tại, vì còn bị cái “biết thanh tịnh” nó làm chướng 
ngại, những người như thế thì gọi là kể phàm phu tùy thuận 
tánh Viên Giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đaon trên (số 3) là đứng về tánh Viên Giác thanh tịnh bình đẳng mà 
nói, nên không có Bồ tát và chúng sanh sai khác. Nhưn đứng về 
phương diện sự tướng tu hành mà luận thì có lớp lang tu chứng rõ 
ràng. Bởi thế nên từ đoạn này (số 4) về sau là nói thức lớp nhập Viên 
Giác, bắt đầu từ vị Thập Tín, Tam Hiền, Thập Thánh và đến quả 
Phật. 


Đại ý đoạn này, nói hàng Thập Tín tùy t huận tánh Viên Giác - Bởi tất 
cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ 


vì mê lầm chấp ta và cảnh vật của ta là chơn thật, cho nên sanh ra 
tham, sân v.v.. Nếu gặp Thiện tri thức dạy bảo, chúng giác ngộ 
đưọoc cái “ta” và “cảnh vật của ta” đều hưvọng, sanh diệt không 
thật, thì lúc bấy giờ chúng mới trừ được ngã chấp, đặn gpháp giới 
thanh tịnh. Nhưng, vì còn “biết thanh tịnh”, thế là còn pháp chấp 
chưa trừ, nên còn chướng ngại tánh Viên giác. Vì thế nên gọi là 
“chúng Phàm phu (vị Thập tín) tùy thuận tánh Viên Giác”. 


5. Bồ tát ở vị Tam hiền, tùy thuận tánh Viên giác 


Này Thiện nam! Tất cả các vị Bồtát, vì còn chấp cái “biết thanh 
tịnh” (giác), nên chướng ngại tánh Viên giác. Nay tuy đoạn được 
cái chướng ngại đó (cái biết thanh tịnh) nhưng còn trụ ở cái 
“giác”. Như thế cũng còn cố chấp ở nơi “giác”, nên tánh Viên 
giác vẫn còn bị 


chướng ngại, không được tự tại. Bởi thế nên gọi là bực Tam hiền 
bồ tát, tùy thuận tánh Viên giác. 

LƯỢC GIẢI 

Các vị Bồ tát này, tuy rời được cái “biết thanh tịnh”, nhưng còn cái 
“biết giác”. Vì còn cái “biết giác” làm chướng ngại, nên tánh Viên 
giác không được hiển hiện. Đại ý đoạn này nói: Bực tam hiền Bồ tát 


tùy thuận tánh Viên Giác, Tam hiền là: Thập trụ, Thập hạnh và Thập 
hồi hướng. 


6. Bồ tát lên thánh vị,tùy thuận tánh viên giác 


Này Thiện nam! Nếu còn “biết” (chiếu) và còn có “giác”, thì đều 


còn chướng ngại (vì còn năng và sở) 


-Thế nên Bồ tát thường “giác” mà không trụ nơi “giác”, năng 
chiếu và sở chiếu đồng vắng lặng. Bồ tát tự dùn gtâm chướng 
ngại diệt trừ các chướng ngại (dĩ vọng diệt vọng), khi các chướng 
ngại diệt hết, cũng không còn người năng diệt. Thí như có người 
tự mình chặt lấy đầu mình, khi cái đầu đã rụng rồi, thì cũng 
không có người chặt (năng đoạn). 


Này thiện nam! Tất cả kinh giáo của Như Lai đều như gnoán tay 
để chỉ mặt trăng Viên giác (chơn lý). Vậy các ông phải biết: đây 
là ngón tay kinh giáo chớ không phải mặt trăng Viên giác. Nếu 
các ông chỉ cố chấp ngón tay, thì không bao giờ thấy được mặt 
trăng. Những người biết nhơn ngón tay kinh giáo này, mà nhận 
được mặt trăng Viên giác, thì gọi là Bồ tát lên thánh địa, tùy 
thuận tánh Viên giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên nói Bồ tát ở vị Tam Hiền còn“biết” và còn “giác”. Đến 
đoạn này nói: Bồ tát đã lên thánh địa, tuy thường“giác” mà không trụ 
trước nơi “giác”, vì không còn năng và sở. Cũng nhưngười ta tự chặt 
cái đầu của minh khi cái đầu rụng rồi, thì không có người chặt và kể 
bị chặt. 


Tất cả kinh giáo của Phật đều là phương tiện để chỉ chơn lý (viên 
giác). Hành giả phải nương các pháp phương tiệnđể đến chơn lý; nếu 
cố chấp nơi phương tiện không bao giờ đến chơn lý Giáo pháp của 
Phật cũng như ngón tay chỉmặt trăng. Người muốn thấy mặt trăng 
thì phải nhơn ngón tay mà xem, khi thấy mặt trăng (chơn lý) rồi thì 
phải quên ngón tay (phương tiện). Nếu cố chấp nơi ngón tay 
(phương tiện) thì người ấy không bao giờ thấy mặt trăng chơn lý. 


CÁi thí dụ này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật thí dụ “ngón 
tay chỈ mặt trăng v.v..” 


%xw%ww%w%w%w%w%% 


7. Như Lai tùy thuận tánh Viên giác 

-Này Thiện nam! Tất cả sự chướng ngại tức là Cứu kính giác, 
chánh niệm hay vọng niệm đều là giải thoát, trì giới hay phá giới 
đều là Niết bàn; trí huệ hay ngu sỉ cũng đều là Bát nhã; Bồ 


tát và ngoại đạo đồng là Bồ đề; Vô minh và chơn như đồng một 
cảnh giới; giới, định, huệ và dâm, nộ (giận) sỉ đều là hạnh thanh 
tịnh; chúng sanh và quốc độ đồng một pháp tánh; địa ngục và 
thiên đường đều làm Tịnh độ; hữu tình và vô tình đều thành 
Phật đạo; tất cả phiền não là rốt ráo giải thoát, vì biển huệ pháp 
giới chiếu soi cả tướng cũng như hư không. Đây gọi là Như Lai 
tùy thuận tánh Viên giác. 


LƯỢC GIẢI 


Các đoạn trên đã nói: từ vị Thập tín, thì bị cái “Biết tịnh” làm ngại; 
qua vị Tam Hiền, lại bị cái “biết giác” làm ngại;đến vị Thập thánh, 
tuy đã lìa hết các ngại, nhun ghãy còn cái “thường giác”chưa được 
viên dung. 


Đoạn này nói về quả vị Phật, đã hoàn toàn nhập Viên giác tánh, thấy 
tất cả pháp đồng một bản thể, nên nói: “các chướng ngại tức là cứu 
kinh giác, chánh niệm và tà niệm đều là giải thoát, phiền não sanh tử 
tức là Bồ đề, Niết bàn, trí huệ, ngu sỉ đều là bát nhã v.v...” Bởi thế 
nên Cổ đức có dạy rằng: “Mê thời Chơn như thành vọng tưởng, ngộ 
thời vọng tưởng, tức Chơn như”. 


8. Tóm lại 


-Này thiện nam! Các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, chỉ trong tất 
cả thì giờ không khởi vọng niệm phân biệt, đối với các vọng tâm 
cũng chẳng cần diệt trừ, ở cảnh vọng tưởng, chẳng gia thêm 
phân biệt, ở nơi cảnh không rõ biết, chẳng cần phân biệt chơn 
thật, khi nghe đến pháp môn này, không lấy làm lạ lùng và kinh 
hãi, lại sanh tâm tin chắc, hiểu biết rõ ràng, lãnh thọ và phụng 
trì, thì ta gọi chúng sanh này là người tùy thuận tánh Viên giác. 
-Này thiện nam! Các ông phải biết. Những chúng sanh tùy thuận 
như thế, là đã nhiều đời tu hành, từng trồng rất nhiều công đức: 
“Cúng dường các đức Phật và các vị Bồ tát nhiều như 


số cát sông Hằng. Ta ấn chứng cho những người này sẽ thành tựu 
“nhứt thế chủng trí”(Phật trí). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy cốt yếu có một câu:“chỈ trong tất cả thì giờ, 
không khởi vọng niệm, v.v.. đó là tùy thuận tánh Viên Giác”. NGhĩa 


là: nếu trong tất cả thời mà vọng niệm không sanh khởi, thì tham, 
sân, si không sanh; 3 độc không sanh thì 3 nghiệp chẳng tạo, các 
nghiệp không tạo thì chẳng còn sanh tử 

luân hồi; sanh tử đã không thời chơn tâm tư hiện, như thế là tùy 
thuận tánh Viên giác. Tỷ như ly nước đục để trên bàn, nếu trong tất 
cả thì giờ đều được yên lặng, không bị chao động, thì tánh nước 
trong tự hiện. 

Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: “Bất tùy phân 
biệt” (không theo trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt). Thật là một 
pháp tu mau chóng (viên đốn), nếu không phải người nhiều kiếp tu 
hành, đã từng trồng căn lành từ nhiều đời đức Phật, thì không thể 
lãnh thọ nỗi pháp môn này. 

Tóm lại, Phật dạy: Nếu các Bồ tát và chúng sanh đời sau, chỈ trong tất 
cả thời không khởi vọng niệm, cũng khôngcầnđể tâm diệt trừ vọng 
niệm v.v.. những chúng sanh thật hành được như thế là căn lành của 
chúng đã trồng sâu từ nhiều đức Phật, và chúng đã nhập được tánh 
Viên giác, sẽ thành quả Phật. 


Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi thứ lớp tu chứng của Như Lai, đến đây 
Phật trả lời xong hết. 


9. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 

Khi ấy đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ 
rằng: Thanh Tịnh Huệ! phải biết: 

Viên mãn tánh Bồ đề 

Không còn thủ và chứng, 

Không bồ tát, chúng sanh. 

Giác và khi chưa giác 

Thứ lớp có sai khác: 

Chúng sanh bị “biết” ngại (Thập tín) 


Bồ tát bị “giác” ngại (Tam hiền) 


Thánh Địa hằng vắng lặng (Thập thánh) 
Vì không trụ các tướng, 

Viên mãn quả Đại giác, 

Nên gọi “khắp tùy thuận” (Phật) 

Các chúng sanh đời sau, 

Tâm chẳng sanh hư vọng, 

Ta nói chúng sanh này, 

Hiện đời là Bồ tát 

Vì cúng dường chư Phật, 

Công đức đã viên mãn 


Tuy có nhiều phương tiện, 


Cũng đều tùy thuận Giác. 
LƯỢC GIẢI 


Đại ý bài kệ này Phật dạy: Tánh Viên Giác không có thủ và chứng, 
không Bồ tát và chúng sanh. 


Nhưng về thứ lớp tu hành thì có phân biệt ra Tín vị, Hiền vị, Thánh 
vị, và Phật vị. Nếu nhưchúng sanh nào tâm chẳng sanh vọng tưởng, 
là Bồ tát hiện tại, vì chúng sanh nàyđã trồng công đức từ hằng sa chư 
Phật. 


Pháp môn tu tuy có nhiều và thứ lớp chứngđạo có sai khá,c nhưng 
cũng đều về tánh Viên giác. 

Trong chương Thanh Tịnh Huệ này, Ngài Thanh Tịnh Huể hỏiPhật 
thứ lớp tu chứng như thế nào? Phật trả lời có hai phần: 

1. Đứng về lý tánh Viên giác mà nói,thì không có bồtát và chúng 
sanh, không thủ và không chứng. 

2. Về sự tướng tu hành, thì có thứ lớp sai khác. Nhưvê Tín vị thì bị 
cái “biết” (giả” làm ngại; ở về Hiền vị thì còn bị cái “giác”làm ngại; 
vào Thánh vị tuy được tịch diệt nhưng chưa được viên mãn. 


Tóm lại, Phậtdạy một câu “nếu người đối với tất cả thời, không khởi 


vọng niệm, thì được tùy thuận tánh Viên giác”. 
BÀI THỨ BẢY 

1. Ngài Oai Đức Tự tại Bồ tát hỗi Phật 

2. Phật khen ngài Oai Đức Tự tại Bồ tát 


3. Phật dạy: Cảnh “Viên giác” không hai, nhưng phương tiện vào có 
nhiều đường 4. Tu pháp “Xa ma tha”. 


5. Tu pháp “Tam ma bát đề” 

6. Tu pháp “thiền na”. 

7. Tu pháp phương tiện này lợi ích rất lớn, 

8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. 

VII. CHƯƠNG OAI ĐỨC TỰ TẠI 

1. Ngài Oai Đức Tự tại Bồ tát hỏi Phật 

Khi ấy Ngài Oai Đức tự tại Bồ tát ởtrong đại chúng đứng dậy, đi 
quanh bên hữu của Phật ba vòng rồi chắp tay kính cẩn, đảnh lễ dưới 
chân Phật và quỳ thẳng bạch rằng: 

-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, xin NGài vì chúng con, phân biệt chỉ 
dạy “phương tiện để nhập Viên giác tánh(1)của Phật mà giác tâm 
được quanh minh, chẳng nhơn tu hành mà vẫn được lợi ích lớn. 


Bạch đức Thế Tôn, thí như cái thành lớn (Viên giác) có bốn cửa 
(các phương tiện), hành giả 


muốn vào cửa nào cũngđược, đâu phải chỉ có một con đường. 


Cũng thế, các vị Bồ tát tu hành, làm trang nghiêm cõi Phật và 
thành đạo Bồ đề đâu phải chỉ 


có một phương tiện. Cúi xin đức Thế Tôn vì chúng con chỉ dạy 
các phương tiện tu hành và thứ lớp làm sao, để các vị Bồ tát 
trong pháp hội này và chúng sannh đời sau cầu pháp Đại thừa, 
đều được khai ngộ và mau vào biền Đại tịch diệt (viên giác) của 
Như Lai. 


Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, chắp tay kính 
cẩn, lễ Phật rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Thành Viên Giác không hai, nhưng cửa phương 
tiện đi vào rất nhiều. Xin Phật vì các vị Bồtát hiện tại và chúng sanh 
đời sau tu Đại thừa, chỉ dạy các phương tiện và thứlớp tu hành như 


thế nào, để hành giả mau được vào thành Viên Giác. 


Kinh Lăng Nghiêm chép: “Quy nguyện tánh vô nhị, phương tiện hữu 
đa môn”. (Trở về tánh “Bản nguyên” thì không hai, nhưng phương 
tiện đi vào lại có nhiều cửa). 


(1) Viên âm (là tiếng tròn): Tiếng nói của Phật đầy đủ ý nghĩa, tùy 
theo trình độ của người cao thấp đều được hiểu ngộ. 


2. Phật khen Ngài Oai Đức Tự Tại bồ tát 
Khi đó đức Thế Tôn khen Ngài Oai Đức TựTại Bồ tát và dạy rằng: 


-Này Thiện nam, quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng 
sanh đời sau, thưa hỏi Như 


Lai về các phương t iện tu hành. ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì 
các ông chỉ dạy. 


Khi đó Ngài Oai Đức Tự Tại Bồ tát cùng với đại chúng cùng yên lặng, 
chăm chú và hoan hỷ nghe lời Phật chỉ giáo. 


3. Phật dạy: Cảnh “Viên giác” không hai nhưng phương tiện vào 
có nhiều đường 


-Này Thiện Nam! Tánh viên giác nhiệm mầu vô thượng này, nó 
trùm khắp cả 10 phương và sanh ra chư Phật cùng tất cả các 
pháp. Bởi tất cả chúng sanh cùng với chư Phật đồng một bản thể 
bình đẳng không khác, nên người tu hành khi đã trở về tánh 
Viên Giác, thì thật ra không có hai nơi; song những phương tiện 
để nhập Viên giác lại có vô lượng Vì trình độ của chúng sanh 
khôngđồng, nên các phương tiện trở về tánh Viên Giác có sai 
khác, nhưng không ngoài ba phương tiện sau này. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: “viên giác không hai, song phương tiện tu hành 


để nhập Viên Giác thì có nhiều pháp. Nhưng không ngoài ba pháp 
môn là: Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu ở đây. 


4. Tu pháp “Xa ma tha” (tứ là tu chỉ hoặc gọi là tu định) 


-Này Thiện nam! Nếu các Bồ tát ngộ được Viên Giác thanh tịnh 
rồi, thì y theo tâm Viên Giác thanh tịnh này mà giữ cái hạnh yên 
lặng và lóng các vọng niệm. KHÍ các giác quan vọng thức phiền 
động đã lặng rồi, thì trí huệ thanh tịnh phát sanh. Lúc bấy giờ cái 
thân tâm hư vọng sanh diệt như khách và nhiễm ô như bụi này, 
từ đây diệt hết. Khi đó trong nội tâm của hành giả sanh ra vắng 
lặng và nhẹ nhàng thưthới (tịch tịnh khinh an) nên chư Phật 
trong mười phương thế giới đều hiện ra trong tâm của hành giả, 
rất rõ ràng như bóng hiện trong gương. 


PHương tiện tu hành như thế, gọi là “Xa ma tha” 
LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật nói: “Bồ tát khi ngộ được tánh Viên giác thanht 
jnh rồi, thì dùng tâm thanh tịnh này để lóng các phiền não vọng thức. 
Khi các căn cáu phiền não đã lóng đứng rồi, thì trí huệ thanh tịnh 
phát sanh. Lúc bấy giờ hành giả quan sát lại thân tâm hưvọng như 
khách, huyễn hóa lăng xăng như bụi đều diệt hết (ngã, pháp không 
còn). 


Bởi các vọng hoặc nhiễm ô đã diệt hết, tâm được thanh tịnh, nên 10 
phương chư Phật hiện ra trong tâm của hành giả. Cũng như ly nước 
được lóng trong, thì các bóng ngoài hiện trung”(nếu tâm chúng sanh 
được thanh tịnh, thì bóng Bồ Đề tự hiện vào) 


Lưu ý: Trong kinh nhày nói:“Chỉ, quán”, không đồng với “Chỉ, quán” 
của Tiểu thừa. Vì “Chỉ, quan1”của Tiểu thừa là phải dùng phương 
tiện của bên ngoài để tu. Còn lối “chỉ,quán” của Đại thừa là xứng 
theo bản thể của chơn tâm mà “chỈ” và “quán”, nên có phần cao siêu 
hơn. 


5. Tu pháp “Tam ma bát đề” (tức là tu quán, hoặc gọi tu huệ) 


-Này THiện nam! Nếu các Bồ tát ngộ được Viên Giác thanh tịnh 
rồi, thì y theo tâm Viên Giác thanh tịnh mà quán sát tâm tánh, 
thân căn và trần cảnh này đều là vật huyễn hóa. Lúc bấy giờBồ 
tát khởi ra cái trí như huyễn để trừ các pháp như huyễn; làm các 
hạnh nhưhuyễn để 


hóa độ chúng sanh như huyễn. Bởi bồ tát tu pháp quán như 
huyễn này, nên phát đại bi tâm(1) thương xót cứu khổ tất cả 
chúng sanh mà vẫn nhẹ nhàng thư thới (đại bi khinh an) không 
tham trước luyến ái nơi chúng sanh. 


Tất cả Bồ tát, đều y theo pháp quán như huyễn này mà tu hành, 
lần lần tăng tiến. Ban đầu quán cảnh là huyễn, nhưng người 
quán chưa phải huyễn; sau người quán cũng là huyễn và cuối 
cùng hoàn toàn xa lìa các tướng huyễn (lúc bấy giờ cái phi huyễn 
hiện ra). Thếlà Bồ tát đã hoàn thành được pháp quán mầu nhiệm 
này. Bồ tất lần lượt tiến tu, cũng như đất làm cho mầm mộng lần 
hồi được sanh trưởng. Phương tiện tu như thế, gọi là “Tam ma 
bát đề”. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật dạy: “Khi bồ tát ngộ được Viên giác thanh tịnh 
rồi, y nơi tâm Viên giác này mà quán các pháp,nào căn, trần và thức 
đều là huyễn hóa. Lúc bấy giờ Bồ tát khởi cái trí nhưhuyễn để 


diệt các vô minh phiền não như huyễn, tu các hạnh như huyễn, để 
hóa độchúng sanh như huyễn. Đến khi các huyễn cảnh đã không, 
huyễn trí cũng hết, nào tâm, cảnh, năng sở đều tiêu, hoàn toàn xa lìa 
các huyễn tướng rồi, thì tánh Viên giác phi huyễn hiện ra. Như tiếng 
ồn của học trò hết tiếng, gõ bảng của thầy giáo thôi, lúc bấy giờ cảnh 
yên tịnh hiện ra. 

Thí như người ngủ, chiêm báo thấy giặc bao vây, đem bệnh diệt trừ 
v.v.. Khi giặc trong chiêm bao tan (cảnh huyễn hết) binh lính hết 
(Ingười quán huyễn không) và tâm chiêm bao cũng không còn (huyễn 
trí hết) thì tâm giác ngộ tự nhiên hiện vậy (Viên giác hiện) Bồ tát y 
theo tánh Viên giác tu pháp quán như huyễn này, từ chỗ cạn đến chỗ 
sâu, ly được một phần huyễn tức là chứngđược một phần giác. Cũng 
như cái mầm chồi, y nơi đất mà lần hồi nảy nở. 


Kinh này Phật dạy tu pháp quán nhưhuyễn, giống như kinh Kim Cang 
Phật dạy: Nhứt thế hữu vi pháp 

Như mộng huyễn bàoảnh 

Như lộ, điệc như điển 

Ưng tác như thịquán 


Nghĩa là: 


Nên quán như thế này: 

Gái gì có làm ra 

Đều như mộng, huyễn, bọt 
Như bóng, sương và chớp 


Lưu ý: Nhờ pháp “chỉ” mới dừngđứng các vọng niệm đương khởi và 
sẽ khởi bên trong. KHi vọng niệm không còn khởi, thì “chơn tánh” tự 
hiện bày. 


Nhờ pháp“ Quán” mới rõ các cảnh hiện tiền như huyễn, để đối trị âm 
thanh luyến thân, cảnh và xa lìa ngã chấp, pháp chấp. Khi ngã pháp 
hết thì Viên Giác hiện ra Bồ tát phát tâm Đại bi: Bồ tát nhận thấy tất 
cả chúng sanh cùng với mình đồng một bản thể chơn như 


bình đẳng không hay không khác. Vì thế mà Bồ tát phá tâm thương 
xót tất cả chúng sanh, nên gọi là 


“Đại bi tâm” 


Bồ tát rộng độ chúng sanh, mà không thấy chấp có mình năng độ và 
người được độ. Bởi không chấp tướng “ngã, nhơn,” như thế, nên Bồ 
tát làm không biết bao nhiêu việc lành, độ vô số chúng sanh mà tâm 
vẫn nhẹ nhàng thư thái (kinh an). 


6. Tu pháp “Thiền na” (tức là chỉ, quán đồng thời tu, hay gọi là 
Định huỆ song tu) 


-Này Thiện nam! Nếu các Bồ tát ngộ được Viên giác thanh tịnh 
tâm rồi, thì y như tâm Viên gaíc này mà tu: Không chấp thủ pháp 
“Quán như huyễn”, và pháp “chỉ tịch tịnh”. Bồ tất rõ biềt thân 
tâm này đều là vật ngăn ngại, còn tánh Viên Giác (vô tri giác 
minh) thì không bị 


các vật làm chướng ngại, lại còn siêu vượt ra ngoài những cảnh 
chướng ngại (sanh tử) và không chướng ngại (Niết bàn); nó vẫn 
thọ giới dụng thế giới và thân tâm ở trong cõi trần này, mà 
không bị cảnh trần ràng buộc, mặc dù phiền não hay Niết bàn 
cũng không làm lưu ngại nó được. Thí như tiếng “boong”của 
chuông, tuy ở nơi chuông mà vẫn thoát ra ngoài chuông. 


Bồ tát lúc bấy giờ, ở nơi nội tâmđược vắng lặng. Rất nhẹ nhàng 
thư thái, nào ngã, nhơn chúng sanh, thọmạng, bốn tướng đều 
chẳng còn và được tùy thuận cảnh giới Viên giác tịch tịnh mầu 


nhiệm. Bồ tát tu pháp phương tiện này, gọi là tu “Thiền na”. 
LƯỢC GIẢI 


Thiền na Tàu dịch là “Tính lự”. Chữ “Tính” tức là “chỉ” (Định). Chữ 
“Lự” tức là “Quán” (huệ). 


-Pháp Xa ma tha” thì tu về “Chỉ là Định 
-Pháp “Tam ma bát đề” tu về “Quán” là huệ 


-Pháp “Thiền na” này chỈ và Quán đều tu, khiến cho Định và Huệ 
được quân bình. 


Đại ý đoạn này nói: Bồ tát khi ngộ được tâm viên giác thanh tịnh rồi, 
y theo tâm này mà tu, không dùng pháp “Chỉ” và “Quán”. Bồ tát rõ 
biết thân tâm này đều là vật chướng ngại, mà tánh Viên giác không 
chướng ngại. Mặc dù thọ dụng thân này, tâm này và thế giới trần 
cảnh này, mà tánh Viên giác vẫn hoàn toàn siêu vượt ra ngoài các 
cảnh chướng ngại và không chướng ngại, cho đến phiền não hay Niết 
bàn cũng không lưu ngại nóđược. Cũng như tiếng “boong” của 
chuông, vượt ra ngoài chuông. 


Khi đó Bồ tát diệt hết bốn tướng (ngã, nhơn, chúng sanh, thọ mạng), 
nhập vào cảnh giới Viên giác. Bồ 


tát tu phương tiện này gọi là tu “Thiền na”. 
7. Tu pháp phương tiện này lợi ích rất lớn 


-Này thiện nam! BA pháp môn này, đều là phương tiện để nhập 
Viên giác tánh. Mười phương các đức Phậtđều nhơn phương tiện 
này mà được thành Phật. Mười phương các vị Bồ tát, tu các 
phương tiện hoặc đồng hay khác, nhưng cũng đều y ba pháp môn 
này mà được chứng ngộ hay thành Viên giác. 


-Này Thiện nam! Giả sử có người tu theo đạo Phật, hoá độ được 
muôn ức vị A La Hán và Bích Chi Phật, nhưng lợi ích không bằng 
có người chỉ trong giây phút tùy thuận và tu tập pháp môn Viên 
giác vô ngại này. 


LƯỢC GIẢI 


BA pháp môn “chỉ, quán và chỉ quán song ty” này là cái phương tiện 
để nhập Viên giác tánh . TẤt cả 


chư Phật và Bồ tát cũng đều y theo ba pháp môn này mà được thành 
đạo chứng quả. 


Những người giáo hóa ngàn muôn ức Thỉnh văn và Duyên giác tuy 
nhiều, nhưng thuộc về Tiểu t hừa quả, nên sự lợi ích không bằng 
người trong giây phút, tùy thuận tánh Viên giác. Vì tùy thuận tánh 
Viên Giác tức là vào cảnh giới Phật, nên lợi ích lớn hơn. 

8. Phật nói bài kệ tóm] ại nghĩa trên 


Khi đó Đức Thế tôn muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ rằng: 
Oai Đức! Ông nên biết: 


Viên giác tánh không hai, 
Phương tiện tu có nhiều. 

Như Lai tóm chỉ bày 

KHông ngoài ba pháp này: 

Tu pháp “chỉ” vắng lặng 

Như bóng chiếu trong gương. 
Tu pháp “Quán” như huyễn 
Như mộng (mầm, chồi) lần lần lớn 
Chỉ, Quán đồng thời tu, 

Như tiếng “boong” của chuông. 
Ba pháp môn mầu nhiệm, 

Đều tùy thuận Viên giác. 

Mười phương các đức Phật, 


Và các đại bồ tát, 


Nhơn đây được thành đạo 
Ba pháp, chứng hoàn toàn 


Là rốt ráo Niết bàn 


LƯỢC GIẢI 

Đại ý bài kệ này Phật nói: Tánh viên giác không hai, nhưng các 
phương tiện tu hành có vô số. Song, không ngoài 3 pháp môn là: Chỉ, 
Quán và Chỉ Quán song tu. Các Đức Phật và các vị Bồtát cũng đều y 
ba pháp này mà được thành đạo. Chứng 3 pháp này được hoàn toàn 
thì rốt ráo quả Niết bàn. 


Ba pháp môn này cũng đều gọi là ba pháp“ChỈ” hay ba pháp “Quán” 


1. Xa ma tha là “thể chơn chỉ”, tức là “không quán”, y theo chơn 
đếmà tu 2. Ta ma bát đề là “phương tiện tùy duyên chỈ” tức là “giả 
quán”, y theo tục đế để mà tu. 


3. Thiền na là “nhị biên phân biệt chỉ”, tức là “trung quán”, y theo 
trung đế để mà tu. 


Nếu phân tách mà nói, thì ba phap ChÏgọi là “Xa ma tha”, còn ba 
pháp Quán gọi là “Tam ma bát đề”. 


Chỉ và Quán không hai gọi là “Thiền na”. 
BÀI THỨ TÁM 

1. Ngài Biện Âm Bồ tát hôi Phật 

2. Phật khen ngài Biện Âm Bồ tát 

3. Phật dạy 25 pháp tu (25 luân) 

4. Tóm lại 

5. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 
VII. CHƯƠNG BIỆN ÂM 

1. Ngài Biện Âm bồ tát hỏi Phật 


Khi đó NGài Biện Âm bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên 
hữu của Phật ba vòng, rồi lạy Phật và quỳ thẳng bạch rằng: 


-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, vừa rồi Ngài dạy ba pháp môn tu hành 
như thế, rất là hy hữu. 


Nhưng các vị Bồ tát, khi muốn nhập Viên giác, đối với ba pháp 
môn phương tiện này, có mấy cách tu tập? 


Cúi xin đức Thế Tôn, vì cả đại chúng hiện tại và chúng sanh đời 
sau, phương tiện mở bày, khiến cho chúng con đều ngộ được 
tướng chơn thật (viên giác). 


Thư thỉnh như vậy 3 lần, rồi Ngài Biện Âm kính cẩn lạy Phật và trở 
lui. 


LƯỢC GIẢI 


Vừa rồi ở chương Oai Đức Tự tại, Phật dạy có 3 pháp môn tu là “Chỉ, 
quán và chỈ quán song tu”, rất rõ ràng. 


Đến chương này Ngài Biện Âm Bồ tát lại hỏi thêm ba pháp môn 
phương tiện tren, có mấy cách tu. 


Nghĩa là mỗi người chỉ tu một pháp hay cả ba pháp? Ba pháp này tu 
đồng thời hay có trước sau? Phải theo thứ lớp tu hay vượt qua thứ 
lớp? 


2. Phật khen Ngài Biên Âm Bồ tát 
Khi đó đức Thế Tôn khen ngài Biện Âm bồtát và dạy rằng: 


-Này Thiện nam, quý lắm! ông vìđại chúng hiện tại và chúng 
sanh đời sau, thưa hỏi Như Lai có bao nhiêu cách tu tập. ông nên 
chăm chú nghe, Như Lai sẽ vì các ông mà chỉ giáo. 


Khi đó NGài Biện Âm bồ tát, cùng với Đại chúng đồng yên lặng và 
hoan hỷ nghe lời Phật dạy bảo. 


3. Phật dạy 25 pháp tu 


-Này Thiện nam! Tánh Viên giác thanh tịnh của tất cả Như Lai, 
vốn không có pháp bị tu và người tu tập. Song vì các vị Bồ tát 
hiện tại và chúng sanh đời sau, chưa nhập được Viên giác, còn 
phải phương tiện dùng huyễn pháp để tu tập; vì thế nên chia ra 
có 25 cách tu như sau: LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Xứng về tánh “Viên giác thanh tịnh” thì không có 
người tu và pháp để tu. Song vì chúng sanh chưa giác ngộ, còn phải 
dùng phương tiện tu tập, vì thế nên Phật chia ra có 25 pháp môn tu. 


Tuy chia ra 25 pháp môn tu, nhưng vẫn y theo 3 pháp là “Chỉ quán và 
Chỉ quán đồng thời tu” mà Phật đã dạy ở chương trước. Gó khi tu 
chung hai pháp, ba pháp, mà có lúc lại riêng từng pháp một, hoặc tu 
trước, hoặc tu sau, tùy theo trình độ của chúng sanh xây qua trởlại 
thành 25 pháp; song tu pháp nào cũng đều chứng nhập được viên 
giác. 

1. Riêng tu một pháp “xa na tha” (tu định) 

-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát giữ tâm rất vắng lặng, nhờ sức 
vắng lặng này, mà đoạn các phiền não, được vĩnh viễn thành tựu 
rốt ráo tánh Viên giác, thì vị Bồ tát ấy lúc bấy giờ chẳng rời chỗ 
ngồi mà vẫn nhập được Niết bàn, Bồ tát tu như thế, gọi là chỉ tu 
một pháp“Xa ma tha” (tu chỉ”. 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát riêng tu một pháp“Chỉ”. Bồ tát giữ gìn tâm trạng 


rất tỉnh tịch, nên phiền não không sanh,đó là tu pháp “Chỉ”. Nhờ thế 
mà Bồ tát được rốt ráo thành tựu tánh “Viên giác”, đặng quả 


Niết bàn của Chư Phật. 
2. Riêng tu một pháp “Tam ma bát đề” (tu huệ) 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát chỉ tu pháp quán “như huyễn”, và 
nhờ sức Phật gia hộ, nên Bồ tát ấy biến hóa rađược thế giới, thì 
mặc dù Bồ tát làm các diệu dụng độ sanh (tu quán), đầy đủcông 
hạnh mầu nhiệm của Bồ tát; nhưng vẫn không mất niệm tịch tịnh 
(Định) và Huệ 


yên lặng (Huệ) của Đà La Ni (Viên giác). Bồ tát tu như thế, gọi là 
riêng tu một pháp “Tam ma bát đề”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát riêng tu một pháp“Quán”. Bồ tát khi tu pháp 
quán như huyễn, và nhờ thần lực của Phật, nên biến hiện thế giới uế 
độ thành Tịnh độ, biến địa ngục trở thành Thiên cung, vì các pháp 
đều như huyễn như hóa. Tu như t hế là tu “Quán”. Bồ tát mặc dù làm 
đủ công hạnh lợi tha, mà không rời bản t hể thường tịch (Định) và 
thường chiếu (huệ) của tánh viên giác. 


Chữ “Đà la ni” ở chương này, đồng với chữ “đà la ni” trong chương 
Văn t hù, tức là biệt danh của tánh Viên giác, nhưtrong chương VĂn 
thù chép: “Có pháp Đại Đà La Ni gọi là Viên giác” 


3. Riêng tu pháp “Thiền na” (định, huệ đồng tu) 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát chỉ diệt các huyễn, không chấp 
thủ tác dụng, riêng đoạn các phiền não, khi phiền não đoạn hết 
rồi, thì chứng được thật tướng, Bồ tát tu như thế, gọi là riêng tu 
pháp “Thiền na” (chỉ, Quán song tu). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát đồng thời tu các“chỉ” và “quán”. Bồ tát “chỉ diệc 
các huyện”, tức là không dùng 


“Ta ma bát đề” như đã nói ở trước (không tu quán như huyễn); 
“không chấp thủ tác dụng”tức là không tu “xa ma tha” như dã nói ở 
trước (không tu chŸ); “riêng đoạn phiền não” tức là tu “Thiền na” 
(Chỉ, quán song tu). Hi đoạn hết phiền não thì Bồ tát chứng đặng thật 


tướng, tức là tu “thiền na” mà nhập viên giác tánh. 
4. Trước tu “định” sau tu “huệ” 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát trước giữ gìn nơi rất tịnh (chỉ) sau 
dung tịnh huệ (huệ yên tịnh) chiếu soi các pháp như huyễn như 
hóa, lúc bấy giờ khởi ra hạnh Bồ tát. Bồ tát tu nhưhtế, gọi là 
trước tu “Xa ma tha” (chỉ) sau tu “Tam ma bát đề” (Quán) LƯỢC 
GIAI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “ChỈ” sau tu “Quán” - Bồ tát trước giữ 
tâm rất tịnh là tu “chỈ”, rồi dùng trí huệ yên tịnh mà chiếu soi các 
pháp như huyễn là tu “Quán”. Lúc bấy giờ Bồ tát trên thì cầu đạo 
Phật, dưới hóa độ chúng sanh, đó là thực hành Bồ tát hạnh. 


5. Trước tu “định” sau “định,huệ đồng thời tu” 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát, dùng, trí huệ yên tịnh, chứng 
đặng htể tánh rất tịnh, rôì đoạn các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi 
sanh tử. Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “xa ma tha” (chỈ)sau tu 
“thiền na” (chỉ, quán song tu) 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Chỉ sau“chỉ, Quán song tu” - Bồ tát 
dùng trí huệ yên tịnh, chứng được tánh rất tịnh là tu “chỉ”, đoạn hết 
các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi là “chỉ,quán song 
tu”. 


6. Trước tu “Định”, thứ tu “Huệ, sau “Định, HuỆ song tu” 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát, dùng trí huệ thanh tịnh, lấy sức 


huyễn hóa biến hiện ra các hình thức, để hóa độchúng sanh; sau 
đoạn các phiền não, rồi nhập vào cảnh giới tịch diệt. 


Bồtát tu như thế, gọi là trước tu “xa ma tha” (chỉ) thứ tu “tam ma 
bát đề” (quán) sau tu 
“Thiền na” (Chỉ, quán song tu). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trướ ctu “chỉ”, thứtu (quán), sau “chỉ, quán song 
tu”. -Bồ tát dùng trí huệ thanh tịnh là tu“chỉ”, lấy sức như huyễn mà 
biến hiện ra nhiều hình thức để độ chúng sanh là tu “Quán”. Sau Bồ 
tát đoạn phiền não rồi vào tịch diệt là “chỉ, quán song tu”. 


7. Trước tu “Định” thứ “Định, HuỆ song tu”, sau tu “huỆ” 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức rất tịnh, đoạn các phiền 
não rồi, sau khởi cái hạnh thanh tịnh mầu nhiệm của Bồ tát, để 
độ các chúng sanh. Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu 


“Xa ma tha”, thứ tu “Thiền na”, sau tu “Tam ma bát đề”. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “ChỈ”, thứ“chỉ, quán song tu”, sau tu 
“Quán” - Bồ tát trước tu “chỉ” được rất tịnh, rồi tiến tu “Thiền na” 
(Chỉ, quán song tu) để đoạn phiền não. Khi phiền não hết rồi thì Bồ 
tát vào trần lao độ sanh, đặng diệu hạnh tự tại vô ngại, không còn lo 
sợ nhiễm trước. 


8. Trước tu “Định”, sau đồng thời tu “Huệ” và “Định, Huệ song tu” 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức rất tịnh của tâm, đoạn 
trừ phiền não và dựng lập thế giới, hóa độchúng sanh. Bồ tát tu 
như thế, gọi là trước tu “Xa ma tha” sau đồng thời tu 


“Tam ma bát đề” và “Thiền na”. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “ChỈ”, sauđồng thời tu “Quán” và “Chỉ, 
Quán song tu” - Bồ tát dùng sức rất tịnh là tu“ChỈ”, đoạn trừ các 
phiền não là tu “Thiền Na”, dụng lập thế giới và hóa độchúng sanh là 
tu “Quán” 


9. TRước đồng thời tu “Định” và “Huệ” sau “Định, Huệ song tu” 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức rất tịnh, giúp cho việc 
biến hóa, sau đoạn các phiền não. Bồ tát tu như thế, gọi là trước 
đồng thời tu “Xa ma tha” và “Tam ma bát đề” sau tu“Thiền na”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời tu “Chỉ” và “Quán” sau “Chỉ, 
Quán song tu”. Bồ tát dùng sức rất tịnh là tu “chỉ” giúp việc biến hóa 
là tu “Quán”, sau đoạn phiền não là “ChỈ Quán song tu”. 


` 


10. Trước đồng thời tu “Định” và “Định, Huệ song tu” sau tu “huệ” 


-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức rất tịnh, giúp cho tịch 


diệt; sau rồi khởi tác dụng, biến hóa thếgiới. Bồ tát tu như thế, 
gọi là trước đồng thời tu “xa ma tha” và “Thiền na”, sau tu “Tam 
ma bát đề” 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời tu“Chỉ” và “Chỉ, Quán song tu”, 
sau tu “Quán”. - Bồ tát dùng sức rất tịnh, để đoạn phiền não, mà vẫn 
giữ tịch diệt, tức là đồng thời tu “ChỈ” và tu “Thiền na”. Sau dùng 
diệu hạnh của bồ tát ra thế giới hóa độ chúng sanh, tức là tu “Quán”. 
Từ pháp tu thứ tư, đến pháp tu thứ mười này cộng 7 pháp đều là 
trước tu “ChÏ”. 


11. Trước tu “huệ” sau tu “Định” 


-Này Thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức biến hóa tùy thuận theo 
các chúng sanh để hóa độ, mà vẫn giữ tánh rất tịnh Bồ tát tu như 
thế, gọi là trước tu “Tam ma bát đề”, sau tu “Xa ma tha” 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Quán”. Sau tu “Chỉ”. - Bồ tát dùng sức 
biến hóa, tùy thuận theo các chúng sanhđể hóa độ là tu “Quán”, mà 
vẫn giữ tánh rất tịnh là tu “chỈ”. 


12. Trước tu “huỆ” sau “Định, Huệ song tu” 

-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát, dùng sức biến hóa, hoá hiện ra 
các cảnh giới mà vẫn giữ tịch diệt (vắng lặng). Bồ tát tu như thế 
gọi là trước tu “Tam ma bát đề” sau tu “thiền na”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói Bồ tát tu trước “Quán” sau“Chỉ, quán song tu”. - Bồ tát 
dùng sức biến hóa là tu “Quán”, biến ra các cảnh giới, để hóa độ 
chúng sanh mà vẫn giữ tịch diệt, thế là “Chỉ, Quán song tu”. 

13. Trước tu “Huệ” thứ tu “Định” sau “Định, Huệ song tu” 

-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa, làm các Phật 
sự mà vẫn ở yên nơi tịch tịnh, đoạn các phiền não, Bồ tát tu như 


thế, gọi là trước tu “Tam ma bát đề” thứ tu “Xa ma tha” sau tu 
“thiền na”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Quán” thứtu “chỈ”, sau “chỉ, quán song 
tu”. - Bồ tát dùng sức biến hóa làm các Phật sựlà tu “Quán”, yên ở 
chỗ vắng lặng là tu “chỉ”, đoạn phiền não là “Chỉ quán song tu” 


14. Trước tu “huệ” thứ “Định, Huệ đồng thời tu” sau tu “Định” 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa, làm các việc 
không ngại, đoạn các phiền não và an trụ nơi rất tịnh. Bồ tát tu 


như t hế gọi là trước tu “Tam ma bát đề” thứ tu“Thiền na”, sau 
tu “Xa ma tha “ 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Quán”, thứ“chỉ, quán song tu”, sau tu 
“Chỉ”. - Bồ tát dùng sức biến hóa làm các việc vô ngại là tu “Quán”, 
đoạn các phiền não là “Chỉ, Quán song tu”, an trụ nơi rất tịnh là tu 

“Chỉ”. 


15. Trước tu “Huệ” sau đồng thời tu “định” và “định, huệ song tu” 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa làm các 
phương tiện và tùy thuận hai pháp: rất tịnh (chỉ) và tịch diệt 
(thiền na). Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “Tam ma bát đề”sau 
đồng thời tu “Xa ma tha” và “Thiền na”. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói Bồ tát trước tu “Quán”, sauđồng thời tu “chỈ” và “chỉ, 
quán song tu”. - Bồ tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện là tu 
“Quán”, tùy thuận tánh rất tịnh là tu “chỉ”, và tùy thuận tịch diệt là 
“Chỉ, quán song tu”. 


16. Trước đồng thời tu “huệ” và “Định” sau tu “Thiền na” (định, 
huỆ song tu) 


-Này thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa, khởi ra các 
công dụng, giúp cho tánh rất tịnh, sau đoạn các phiền não. Bồ tát 
tu như thế, gọi là trước đồng thời tu “Tam ma bát đề”và 

“Xa ma tha”, sau tu “Thiền na”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời tu “Quán” và “chỈ” sau, sau “chỉ, 
g Mã Š 


Quán song tu”. - Bồ tát dùng sức biến hóa, khởi ra các công dụng là 
tu “Quán”, giúp cho tánh rất tịnh là tu “chỈ”,sau đoạn các phiền não 
là “chỉ, quán song tu”. 


` 


17. Trước đồng thời tu “Huệ” và “Định, Huệ song tu”, sau tu 
“Định”. 

-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức biến hóa, giúp với tịch 
diệt, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh, không do tạo tác. Bồ 


tát tu như thế, gọi là trước đồng thời tu “Tam ma bát đề” và 
“thiền na”, sau tu “xa ma tha”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời tu“Quán” và “chỉ, Quán song 
tu”, sau tu “chỈ”. - Bồ tát dùgn sức biến hóa là tu“Quán”, giúp với tịch 
diện là “Chỉ, quán song tu”, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh sẵn 
có, không do tạo tác, là tu “chŸ”. 


CÂu “TÁnh Định thanh tịnh không do tạo tác” là chỉ cho “tu tánh 
chơn định” sẵn có và thanh tịnh, không do tạo tác mà thành, cũng 
không phải dụng công tu tập mà được, xưa nay nó vẫn thanh tịnh. 


18. Trước “Định, HuỆ song tu” sau tu “định” 


-Này thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt (vắng lặng) 
khởi hạnh rất jnh, rồi anh trụ 


nơi thanh tịnh. Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “Thiền na”; sau 
tu “Xa ma tha”. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ, quán song tu” sau tu “chŸ”. - Bồ tát 
dùng sức tịch diệt, khởi tánh rất ịnh là “chỉquán song tu”m rồi anh 
trụ nơi thanh tịnh là tu “chỉ”. 

19. Trước “Định, Huệ song tu” sau tu “huệ”. 

-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt, khởi ra tác 
dụng, tuy đối các cảnh, mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh. Bồ tát tu 
như thế, gọi là trước tu “Thiền na”, sau tu “Tam ma bát đề”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ quán song tu”, sau tu “Quán”. - Bồ tát 


dùng sức tịch diệt khởi ra tác dụng độ sanh là“Chỉ, quán song tu”. 
Mặc dù bồ tát làm các hạnh lợi sanh mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh 
là tu “Quán”. 


20. Trước “Định, Huệ song tu” thư tu “Định” sau tu “huệ” 
-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt, quán tự tánh 


các chúng sanh, an trụ nơi Định, mà vẫn biến hóa các pháp để độ 
sanh. Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “Thiền na”,thứ 


tu “Xa ma tha” sau tu “tam ma bát đề” 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ, quán song tu”, thứ tu “chỈ”, sau tu 
“Quán” - Bồ tát dùng sức tịch diệt, quán tự tánh các chúng sanh để 
hóa độ, là “chỉ, quán song tu”; an trụ nơi Định là tu “chỈ”,biến hóa 
các pháp để độ sanh là tu “Quán”. 


21. Trước “Định, Huệ song tu” thứ tu “HuỆ”, sau tu “Định” 


-Này thiện nam! Nếu có Bồ tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô 
tác, để khởi ra tác dụng độ 


sanh, rồi y nơi cảnh giới thanh tịnh mà trở về nơi Định. Bồ tát tu 
như thế, thì gọi là trước tu 


“Thiền na”, thứ tu “Tam ma bát đề”, sau tu “Xa ma tha”. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ, Quán song tu” thứ tu “Quán” sau tu 
“chỉ”. - Bồ tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác, để khởi ra tác 
dụng độ sanh, là “chỉ, quán song tu”. Bồ tát y nơi cảnh giới thanh 
tịnh là tu “Quán”, sau trở về nơi Định là tu “chŸ”. 


Chữ “Tự tánh vô tác”, nghĩa là: tự tánh sẵn có không do tạo tác mà 
thành. 


22. Trước tu “thiền na” (Định, huệ song tu) sau đồng thời tu “Định 
và huệ” 


-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt, mỗì mỗi thanh 
tịnh, an trụ ở nơi Định, mà khởi ra các món biến hóa. Bồ tát tu 
như thế, gọi là trước tu “Thiền na”, đồn gt hời tu“Xa ma tha” và 
“Tam ma bát đề”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước “Chỉ, Quán song tu” sau đồng thời tu “ChŸ” 
và “quán”. - Bồ tát dùng sức tịch diệt, mỗi mỗi thanht ịnh là “chỉ, 
Quán song tu” an trụ ở nơi định là tu “chỉ” khởi ra các món biến hóa 
là tu “Quán”. 


23. Trước đồng thời tu “thiền na” và tu “Định” sau tu “huệ” 


-Này thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt, giúp cho tan1h 
rất tịnh, sau khởi ra việc biến hóa. Bồ tát tu như thế, gọi là đồng 
thời tu “Thiền na” và “Xa ma tha” sau tu “Tam ma bát đề” 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời“Chỉ, Quán song tu” và tu “ChÏ” 
sau tu “Quán”. - Bồ tát dùng sức tịch diệt là“ChỉỈ, quán song tu”; giúp 
cho tánh tất tịnh là tu “Chỉ”, khởi ra các việc biến hóa là tu “Quán” 


24. Trước đồng thời tu “thiền na” và “huệ”, sau tu “Định” 


-Này Thiện nam! Nếu có bồ tát dùng sức tịch diệt giúp việc biến 
hóa, sau khởi tánh rất tịnh, ở cảnh giới trí huệtrong sáng. Bồ tát 


như thế, gọi là đồng thời tu “Thiền na” và “Tam ma bátđề” sau tu 
“Xa ma tha” 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói Bồ tát trước đồng thời“chỈ, quán song tu” và tu “Quán”, 
sau tu “chỶ”. - Bồ tát dùng sức tịch diệt là“chỉ, quán song tu”, giúp 
việc biến hóa là tu “Quán”, sau khởi tánh rất tịnh v.v.. là tu “chŸ”. 
25. Bồ tát viên tu ba pháp 

-Này thiện nam! Nếu có bồ tát dùng huệ Viên giác, viên hiệp các 
háp, naò tánh, tướng của các pháp đều không rời tánh Viên giác, 
bồ tát như t hế, gọi là viên tu ba pháp, tùy thuận tánh viên giác 
thanh tịnh. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói Bồ tát viên tu ba pháp 

Bồ tát cùng Viên giác huệ, viên hiệp tất cả các pháp. Nào Định, Huệ 
và Định Huệ song tu, nào tánh, tướng của các pháp đều không rời 
tánh Viên giác. 


4. Tóm lại 


-Này thiện nam! Đây là 25 pháp tu của Bồ tát. VẬy các bồ tát 
phải y theo đây mà tu hành Nếu các bồ tát hiện tại và chúng sanh 
đời sau, muốn y theo 25 pháp môn này mà tu hành, thì phải giữ 
giới thanh tịnh, tâm suy nghĩ vắng lặng và phải trải qua 21 ngày 
thành tâm sám hối, rồi viết 25 pháp môn này vào mỗi miếng 
giấy, niêm lại kỹ, đem để trên bàn Phật và chí tâm cầu khẩn, rồi 
tùy tay hành giả rút một miếng giấy, khi mở ra xem thì hành 
giảsẽ biết trình độ của mình tu pháp Đốn hay Tiệm. Song nếu 
hành giả một niệm nghỉ ngờ, thì chẳng thành tựu. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật kết thúc lại và dạy rằng: Đây là 25 pháp tu của Bồ tát. 
Nếu có người muốn tu theo 25 


pháp này, thì điều cần yếu là phải giữ giới cho thân tâm được thanh 
tịnh và chí thành cầu sám hối 21 


ngày. Rồi hành giả viết tên 25 pháp tu này vào 25 miếng giáy, xếp 
gói riêng từ miếng, để chung lại trên bàn. Hành giả phải chí thành 
cầu nguyện, rồi tùy ý rút ra một thăm, sau khi giở ra xem, hành giảsẽ 
tự biết căn cơ của mình Đốn hay Tiệm và p hải y theo đó mà tu hành. 
Nếu hành giả có một niệm nghỉ ngờ thì chẳng thành tựu. 


Tóm lại, 25 pháp tu này không ngoàiđịnh, Huệ và Định HuỆ song tu; 
chẳng qua tùy theo trình độ của hành giả có sâu cạn, cao thấp không 
đồng, nên co 1khi phải tu Định trớc rồi Quán sau; có khi phải tu 
Quán trước rồi Định sau; lắm lúc phải tu đồng thời v.v.. Vì ty theo 
trình độ của hành giả, mà thay đổi trước sau, xaoy qua trở lại nên 
thành ra 25 pháp. Vậy hành giả nên tùy theo trình độ của mình mà tu 
tập 


5. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 

Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này, nên nói bài kệ rằng: 
Biện Âm! ông nên biết: 

Các trí huệ thanh tịnh 

Của tất cả Bồ tát 


Đều do Thiền định sanh 


Thiền định là “Chỉ, Quán” 
Và “Chỉ, Quán song tu” 
BA pháp, phân Đốn, Tiệm 
Thành ra hai mươi lăm 
Mười phương các Như Lai 
Và hành giả ba đời 

Đều y pháp môn này 

Mà đặng thành Bồ đề 

Chỉ trừ người đốn ngộ 

Và nhữn gngười không tin 
Mới chẳng theo pháp này 
Còn tất cả bồ tát 

Và chúng sanh đời sau 
Phải như th ế tu hành 


Nhờ Đại bi của Phật 


CÁc ông siêng tu 
Sẽ mau chứng niết bàn. 
LƯỢC GIẢI 


Đại ý bài kệ này nói: Trí huệ thanh tịnh vô ngại của các bồ tát đều do 
Thiền định sanh. Thiền định là Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu. Bởi 
theo căn cơ của hành giả có đốn và Tiệm không đồng, nên ba pháp 
này lại chia ra đến 25 pháp. 


Chỉ trừ những bực đốn ngộ và những người không tin, còn chư Phật 
và các vị Bồ tát cùng chúng sanh đời sau đều tu theo các pháp môn 
này mà được thành Bồ Đề. 


Vậy hành giả nên y theo đây, siêng năng tu tập và nhờ lòng Đại bi 
của Phật gia hộ, sẽ mau chứng Niết Bàn. 


BÀI THỨ CHÍN 

1. Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát hỏi Phật 

2. Phật khen ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát 
3. Phật trả lời: Do chúng sanh vọng chấp 4 tướng 

4. Đem vô minh cầu Đạo, không thể thành Đạo được 
5. Phật nói bốn tướng 


6. Vì không rời được bốn tướng nên tu chẳng thành Phật 7. Thương, 
Ghét là gốc của sanh tử luân hồi 


8. Phật chỉ ngã tướng núp ẩn trong tàng thức 


9. Không thấy người hủy nhục, không thấy mình thuyết pháp độ sanh, 
lúc bấy giờ ngã tướng không còn. 


10. Vì còn ngã tướng nên không nhập được Viên Giác 

11. Phật dạy phương pháp nhập Viên giác 

12. Phật nói bài kệ tóm tắt lại các nghĩa trên 

IX. CHƯƠNG TỊNH CHƯNGHIỆP CHƯỚNG 

1. Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát hỏi Phật 

Khi ấy ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồtát(1) ở trong đại chúng 


đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lạy Phật và qùy 
thẳng chắp tay, bạch rằng: 


-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nói “nhơn 
địa tu hành(2) của các đức như Lai, toàn những việc cao siêu 
mầu nhiệm, không thể suy nghĩ và luận bàn được, khiến chođại 
chúng đặng lợi ích chưa từng có. 


Chúng con là hàng Bồ tát rất vui mừng, vì tất cả cảnh giới tu 
hành cần khổ của đức Điều Ngự(3) trải qua vô số kiếp, nhiều 
như cát sông Hằng, mà chúng con chỉ thấy như trong một niệm 


-Bạch đức Thế Tôn, nếu cái tâm Viên giác này tánh nó vốn thanh 
tịnh, vậy nhơn cái gì mà nhiễm ô và vì sao khiến cho c húng sanh 
mê muội, chẳng nhập được tánh Viên giác? 


Cúi xin đức Như Lai, rộng vì chúng con, khai ngộ Pháp tánh(4), 
làm cho đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, đều được con 
mắt trí huệ. 


Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, cúi 
đầu kính lạy rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ tát hỏi Phật: “.. 
tánh Viên giác đã thanh tịnh, vậy nhơn cái gì mà nhiễm ô? Va vì sao 
làm cho chúng sanh mê muội không nhập được tánh Viên giác...”. 


Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Ông Phú Lâu Na hồi 
Phật: “Tất cảchúng sanh vì sao có vọng, tự che lấy chơn tâm mà phải 
chịu trầm luân?...” 


(1) Câu “Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát” Cổ đức dạy: “Phật cao nhứt 
xích, ma thắng nhứt trượng”, nghĩa là Phật cao 1 thước thì ma hơn 10 
thước. Khi chưa tu, vì thuận theo phiền não nghiệp chướng, nên chẳng 
thấy phiền não nghiệp chướng làm chướng ngại. Đến khi hạ thủ công 
phu, đi ngược dòng phiền não, lúc bấy giờ mới thấy phiền não nghiệp 
chướng các bịnh hiện ra vô số. Các phiền não nghiệp chướng này do bốn 
tướng Ngã, Nhơn, Chúng sanh và Thọ giả mà sanh ra. Vì thế nên chương 
này, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát đứng lên thưa hỏi, cầu Phật 
chỉ dạy phương pháp đẹp trừ các nghiệp chướng về Tâm bệnh. Đến 
chương dưới Phật sẽ nói rõ về bệnh tà sư 


(2) Nhơn địa tu hành tức là ba pháp môn Phật dạy ở chương trên (xa 
ma tha, Tam ma bát đề và Thiền na). Nhơn nghe thấy Phật dạy pháp 
môn tu, cũng như thấy tất cả công dụng tu hành của các đức Phật trải 
qua bao nhiêu kiếp lao khổ, nhưtrong một niệm, cho nên nói là “việc 
không thể nghĩ bàn” (3) Điều ngự: Điều phục ngự trị các phiền não ma 
quân. Đây là một hiệu trong 10 hiệu của Phật (Như 


Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, v.v..) 
(4) Pháp tánh: Tánh các pháp. CÁc pháp tuy ngàn sai muôn khác, nhưng 
đồng một bản tánh nên gọi là “pháp tánh”, tức là biệt danh của Viên 


giác. 


%xw%ww%w%ww% 


2.Phật khen Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát 


Khi ấy đức Thế Tôn bảo ngài Tịnh ChưNghiệp Chướng bồ tát mà dạy 
rằng: 


-Này Thiện nam, hay lắm và quý lắm! Ông vì các vị Bồ tát hiện 
tại và chúng sanh đời sau, thưa hỏi NhưLai, phương tiện như 
vậy. Các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉgiáo. 


Khi ấy Ngài Tịnh Chưa Nghiệp Chướng bồtát cùng đại chúng đều 
hoan hỷ và yên lặng vâng nghe lời Phật chỉ dạy 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật khen ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng bồ tát, vì đại 
chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa hỏi những lời rất hữu ích. 


3.Phật trả lời: Do chúng sanh vọng chấp bốn tướng 


-Này Thiện nam! Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, do vọng 
tưởng điên đảo, chắp bốn tướng: Ngã, Nhơn, Chúng sanh và Thọ 
mạng, cho là thật thể của ta; rồi sanh ra hai cảnh: thương và 
ghét. Thế là ở nơi thân thể này đả hư vọng, lại chấp them cái hư 
vọng nữa. 


Bởi hai lớp vọng nương nhau, sanh ra các vọng nghiệp. Vì có 
vọng nghiệp nên vọng thấy có sanh tử luân hồi. Những người 
nhàm chán sanh tử luân hồi thì lại vọng thấy có Niết bàn. 


Bởi thế nên không thể nhập được Viên giác thanh tịnh; chớ 
không phải tánh Viên giác này chống cản không cho chúng sanh 
nhập. Và những người nhập được, cũng không phải tại tánh Viên 
giác chấp thuận hay cho họ nhập vậy. Thế nên kẻ khởi niệm hay 
người dứt niệm cũng đều là mê muội. Tại sao thế? - Bởi vì vô 
minh đã khởi sẵn (bổn khởi vô minh) và làm chủ tể từ vô thỉ vậy. 
LƯỢC GIẢI 

Đoạn thứ nhứt, Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ tát hỏi Phậ: “... 
Cái tâm viên giác này vốn đã thanh tịnh, vậy nhơn cái gì mà nhiễm 
ô? Và vì sao khiến cho chúng ta sanh mê muội chẳng nhậpđược viên 


giác?..” 


Đến đoạn này Phật trà lời, đại ý nói: Bởi tất cả chúng sanh từ hồi nào 


đến giờ, do vọng tưởng điên đảo, chấp bốn tướng (Ngã, Nhơ, chúng 
sanh, Thọ mạng) là thật thể của Ta, là lớp hưvọng thứ nhứt. 


Rồi khi gặp cảnh thuận với ta thời thương, cảnh nghịch với Ta lại 
ghét, là lớp hư vọng thứ hai. Vì thế 


mà nhiễm ô. Đây là Phật trả lời về câu hỏi thứ nhứt: Nhơn gì mà 
nhiễm ô? 


Nhơn cố chấp thật có Ta, cho nên mới sanh ra thương ghét, vì 
thương ghét nên trở lại chấp thật có Ta. 


Bởi hai lớp vọng này nương nhau, nên sanh ra các vọng nghiệp. Vì 
thế mà chúng phàm phu vọng thấy có sanh tử luân hồi trong 6 đạo. 
Hàng Tiểu thừa nhằm chán sanh tử luân hồi thì lại vọng thấy có Niết 
bàn; rồi trầm không thú tịch tham luyến nơi cảnh Niết bàn. Bởi thế 
nên không nhập được tánh viên giác thanh tịnh, chớ chẳng phải tánh 
Viên giác không cho họ nhập vậy. Đây là Phật trả lời câu hỏi thứ 


hai: Vì sao khhiến cho chúng sanh mê muội, chẳng nhập được Viên 
Giác? 

Phật lại dạy tiếp: Những người nhậpđược, cũng không phải do tánh 
Viên giác chấp thuận cho họ nhập. 

Bởi thếnên chúng phàm phu khởi niệm, hay hàng Nhị thừa dứt niệm, 
đều là vô minh mê muội cả, chớ 


không dính líu gì đến tánh Viên giác vậy. 


4.Đem vô minh (ngã, tướng v.v...) mà cầu đạo, thì không thể 
thànhđạo được 


-Này Thiện nam! Tất cả chúng sanh, sống không có con mắt trí 
huệ, nên không tự thấy cả 


thân tâm này (ngã tướng)đều là vô mỉnh. vì ngã tướng (thân 
tâm) do vô minh sanh, nên chúng sanh không đủ can đảm tự tiêu 
diệt ngã tướng, cũng như người không thể tự sát lấy mình được. 


Bởi chấp thân này là Ta, nên cảnh nào thuận với ta thì sanh ra 
thương yêu; còn cảnh nào nghịch với Ta thì lại sanh ra oán ghét. 
Do tâm thương ghét này, trở lại tiếp tục nuôi dưỡng vô minh. Vì 
thế nên chúng sanh cầu Đạo, đều không th ành được Đạo LƯỢC 


GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật dạy rằng: TẤt cả thân tâm của chúng sanh đều 
do vô minh sanh; song vì chúng sanh (ngã tướng)đã từ vô minh sanh, 
nên không đủ can đảm tiêu diệt vô minh (ngã tướng) của mình. 


Cũng như người không thể tự sát mình được. 


Vô minh đã sanh ra ngã tướng, rồi từ ngá tướng sanh ra thương ghét, 
rồi trở lại làm tăng thế lực cho nước. Bởi vô minh huân tập và tu 
dưỡng lẫn nhau, tiếp nối không ngừng, nên chúng sanh dầu có cần 
khổ tu đạo mà bốn tướng (ngã, Nhơn, v.v..) không rời, thì quyết định 
chẳng thành Đạo. 


Giống như trong Kinh Lăng NGhiêm, Phật dạy: “... Nếu dùng gốc rễ 
của vọng tâm làm tu nhơn, thì không thể nào thànhđược Đạo). Đem 
tâm đời mà làm Đạo, thì Đạo cũng trở thành đời! 


Trong kinh Viên giác lược sớ chép: “Dùng tâm mê muội (Vô minh) mà 
cầu đạo, dầu cho siêng năng khổ hạnh tu đủ các pháp môn, cũng chÏỈ 
giúp thêm lực lượng cho vô minh mà thôi, chớ không thành được 
quảv] Phật. 


Phải biết: Gốc từ vô minh sanh ra thương ghét, rồi do thương ghét 
trở lại huân tập thành vôminh. Từ 


chủng tử sanh hiện hành, rồi hiện hành huân làm chủng tử nối nhau 
không dứt. Chúng sanh đem cái vô minh này mà cầu Đạo thì trọn đời 
không thể thành tựu. 


Kinh Bảo Tích chép: Đối với thân này, sanh yêu quý, thế là không rời 
tướng Ngã, Nhơ; dùng cái tướng Ngã, Nhơn này mà tu hành thì trở 
lại đọa ác thú. 


wxw%w% 


5.Phật nói bốn tướng: 
A. NGÃ TƯỚNG 


-Này Thiện nam! Thế nào là “Ngã tướng”? - Tất cả chúng sanh tự 
tâm chứng nhận biết có Ta (ngã tướng) vậy. Thí như có người 
thân thể điều hòa không có chút gì trái ý, tợ hồ như quên mình 
(lúc ấy không thấy ngã tướng hiện). Đến khi điều đưỡng bị thất 
thường, thân thể mất thăng bằng, hoặc gặp phải những cảnh trái 


nghịch, như gai đâm hay lửa đốt v.v... lúc bấy giờ mới thấy cái 
Ta (ngã tướng) hiện ra rất rõ rệt. Vì thế mà chứng biết có cái Ta. 


-Này Thiện nam! SÂu t hêm một từng nữa, cái Ngã tướng có phần 
vi tế hơn trước, là người tu hành, tron giúc thấy minh có chứng 
quả, có đắc đạo. Cho đến khi chứng quả Như Lai, hayđặng Niết 
bàn thanh tịnh của Phật, mà nếu còn cái tâm biết mình có chứng 
và cóđặng, như thế cũng đều còn “Ngã tướng”. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Phật chỉ rõ cái Ngã tướng (ta) có thô và tế. 


1. Trong lúc bình thường thì cái Ta hiện ra không rõ rệt, đến khi 
nghịch cảnh, bị người đánh đập hoặc hủy nhục v.v.. lúc bấy giờ cái 
Ngã tướng hiện ra mới rõ ràng. Đâylà cái NGã tướng thô. 


2. Người tu hành, một mình ở trong núi sâu rừng thẳm, không gặp 
các cảnh thuận nghịch, tâm không phân biệt mình với người, lúc bấy 
giờ tưởng mình đã chứn gđược “vô ngã” rồi. Đến khi gặp cảnh buồn 
vui thử thách, tâm mừng giận nổi lên, lúc bấy giờ Ngã tướng hiện ra 
y nguyên. Cho đến lúc tự thấy mình đắc Đạo hay chứng Niết bàn tịch 
tịnh của Như Lai cũng đều còn NGã tướng, song có phần vi tế 


hơn trước. Bởi vì còn biết có Niết bàn hay quả Phật sở chưng (được 
chứng), tất nhiên phải có cái Ta“năng chứng”. Nếu năng chứng và sở 
chứng chưa hết (bỉ, thử chưa trừ) tức là còn Ngã tướng. 


B. NHƠN TƯỚNG 


-Này thiện nam! Thế nào là Nhơn tướng? -Tất cả chúng sanh, tự 
tâm hiểu ngộ Ta đây là người vậy (nhơn tướng), nghĩa là hiểu 
ngộ ta là người và các ngươi cũng là người (nhơn tướng). Nói 
rộng ra, hiểu ngộ ngoài TA (ngã) thì tất cả đều là người vậy. 


-Này thiện nam! Đi sâu vào một từng nữa, cái “nhơn tướng” có 
phần vi tế hơn, là cái tâm này, cho đến hiểu ngộrắng: “còn biết 
mình viên ngộ Niết bàn”, cũng dều còn Ngã tướng; nghĩa là ở nơi 
tâm, nếu còn một chút ngộ rắng : “Chứng lý đầy đủ”, thì đều gọi 
là “Nhơn tướng”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật chỉ rõ cái “nhơn tướng” có thô và tế. 


1. GHúng sanh tự công nhận mình là người (nhơn) và các người cũng 


là người (nhơn). Nói rộng ra, ngoài mình (Ta) thì tất cả kể khác đều 
là người (nhơn). Đây là cái nhơn tướng thô thiển 2. Đi sâu vào một 
từng nữa, cái Nhơn tướng có phần vi tế hơn, là cái “tâm hiểu biết” 
này, cho đến nếu còn hiểu biết: “mình có viên ngộ Niết bàn”, cũng 
còn Ngã tướng. Nghĩa là: hễ còn có một chút hiểu biết, thế là con 
“nhơn tướng”. CÁi nhơn tướng này rất là vi tế. 


Tóm lại, nếu còn có một chút hiểu ngộrằng: “Mình viên ngộ Niết 
bàn”, thế là cái “hiểu ngộ” và có cái 

“mình viên ngộ”khác nhau. Vậy thời ngoài mình (mình viên ngộ) còn 
có Nhơn tướng (cái hiểu ngộ) vậy. 


Nói lại cho dễ hiểu: còn có TA viên ngộNiết bàn, tức là NGã tướng, 
cái “biết ta viên ngộ” đó là nhơn tướng. 


C. CHÚNG SANH TƯỚNG 


-Này thiện nam! Thế nào là chúng sanh tướng? - Tất cả chúng 
sanh ở nơi tự tâm không còn chấp mình là Ngã và Nhơn mà lại 
chấp là chúng sanh. Tỷ như có người nói như thế này: 


“Tôiđây là chúng sanh”. Bởi thế nên biết: Người kia nói “Tôi là 
chúng sanh” thì biết không phải Ngã và Nhơn. 

-Này thiện nam! Những chúng sanh rõ biết hai món tướng trước 
(sở chứng, sở ngộ) là thuộc về Ngã và Nhơn, nay không còn chấp 


Ngã, Nhơn nữa; nhưng còn cái “tâm rõ biết”, đó là chúng sanh 
tướng. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này Phật nói chúng sanh tướng có hai phần thô và tế. 


1. Không còn chấp ta đâylà Ngã hay Nhơn mà lại chấp là chúng sanh. 
Như thế là chấp về phần thô. 


2. Rõ biết hai tướng Ngã và Nhơn là phi, nên không còn chấp; thế là 
đã cao hơn trước một từng, nhưng còn cái “rõ biết hai tướn gNgã, 
Nhơn là phi”. Đó cũng là cái vi tế Ngã tướng còn ẩn phục bên trong, 
gọi là chúng sanh tướng. 


D. THỌ MẠNG TƯỚNG 


-Này thiện nam! Thế nào là thọmạng tướng? - Các chúng sanh 
tâm chiếu soi (phân biệt) đã thanh tịnh. Nhưng còn cái trí giác 


ngộ tưởng chúng sanh trước (giác sở liễu giả). Bởi còn có cái “trí 
giác ngộ”, tương tục tu tập các nghiệp vô lậu, chưa có thể tựtrừ 
được; cũng như 


mạng căn tương tục, không tự đoạn được, nên gọi là “thọ mạng 
tướng”. 


-Này thiện nam! Nếu còn tâm soi thấy (biết) tất cả cái giác (biết) 
trước (3 tướng trên) đó thì cũng còn ở trong vòng trần cấu (tâm 
chưa trong sạch). Bởi còn năng giác và sở giác nên chưa rời trần 
cấu vậy. 


Cũng như nước nóng làm tiêu băng, thì toàn băng là nước, lúc 
bấy giờ không còn nước nóng năng tiêu và băng bịtiêu nữa. Nếu 
còn chút nước nóng và băng, thế là nước chưa thuần nhứt. Cũng 
thế, nếu còn cái Ta để giác ngộ cái TA trước, thì chưa rờiđược 
bốn tướng. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: Người tu hành khi phá trừ được Ngã, Nhơn, 
chúng sanh ba tướng trên rồi, tâm đã được thanh tịnh, nhưng còn cái 
trí tiếp tục tu vô lậu nghiệp, để phá trừ tướng trên. Vì cái trí này còn 
tiếp tục trong một thời gian chưa có thể tự trừ được. Cũng như mạng 
sống của người, sống tiếp tục trong một thời gian, không thể tự đoạn 
được, nên gọi là “thọ mạng tướng”. 


Phật dạy thêm, đại ý: Nếu còn tâm phân biệt để phá trừ các tướng ( 
Ngã, Nhơn, CHúng sanh, thọ 


mạng) thế là còn vọng vì năng, sợ, bỉ, Thử đối đãi nhau, nên tâm 
chưa trong sạch. Bởi còn vọng là còn nhiễm ô, vì thế nên gọi là trần 
cấu. NGhĩa là: nếu còn một chút biết rằng: “Ta trừ Ngã”, thế là còn 
mắc trong bốn tướng, chưa thoát ly được vọng -Cũng như nước nóng 
làm tiêu băng, khi băng “tiêu rồi thì “nóng” cũng không chỉcòn nước. 


Ngài Tôn Mật giải: Nước là dụ cho “chơn tâm” băng là dụ cho “bốn 
tướng”. Nước nóng là dụ cho “trí huệ”. Nước vì lạnh mà đóng thành 
“băng”; cũng như Tâm vì mê nên thành “bốn tướng”. Dùng nước nóng 
làm tiêu băng, cũng như dùng trí huệ làm tiêu bốn tướng. KHi băng 
tiêu rồi thì nóng (nước nóng) cũng không chỉ còn một tánh nước mà 
thôi. Cũng như ngã tướng hết, thì trí phá Ngã cũng không chỉ 


còn một thể tánh chơn tâm. 


Tóm lại, tướng “thọ mạng” cũng là tướng NGã rất vi tế đó thôi. 
Chúng sanh trước phân biệt chấp Ta, tức là Ngã tướng. KHi phá được 
Ngã tướng, nhưng còn cái “trí biết mình phá Ngã” là nhơn tướng. Khi 
phá được Nhơn tướng, nhưng còn cái “trí biết mình đã phá nhơn 
tướng” gọi là chúng sanh tướng. Hi phá được chúng sanh tướng, 
nhưng vẫn còn cái “trí biết mình đã phá chúng sanh tướng”. Cái trí 
đó vẫn tiếp tục tu các nghiệp vô lậu, chưa có thể tự đoạn được, cũng 
như mạng căn tương tục sống trong một thời gian và không thể tự 
đoạn được, nên gọi là “thọ mạng tướng”. 


VẬy thì bốn tướng trên, cũng là một ngã tướng, chẳng qua từ thô vào 
tế, từ thiển đến thâm mà thôi. 

Theo trong văn Kinh chữ Hán, dùng bốn chữ riêng biệt, chỉ rõ bốn 
tướng có thô và tế khác nhau. 

1. Chứng là ngã tướng 

2. NGộ là nhơn tướng 


3. Liễu là chúng sanh tướng 


4. Giác là thọ mạng tướng 


6.Vì không rời được bốn tướng, nên tu chẳng thành Phật 


-Này thiện nam! Các chúng sanhđời sau, bởi không rời được bốn 
tướng, nên tuy trải qua nhiều kiếp, siêng năng tu hành khổ hạnh, 
nhưng chỉ thành hữu vi mà thôi, chớ không thể 


chứng được Thánh quả. 
LƯỢC GIẢI 


Trong kinh LĂng nghiêm Phật đã cặn kẽcăn dặn: “Nếu các ông nhận 
lầm căn bản của sanh tử là vọng tâm làm nhơn địa tu hành, thì không 
bao giờ thành quả vị Phật. Cũng như người nấu cát làm cơm, dầu 
trải qua bao nhiêu kiếp cũng chẳng thành cơm được, vì nó gốc là cát” 
Giống với đoạn kinh này, Phật dạy đại ý: Người mang tâm nhơn, ngã 
v.v... thuộc về hữu vi hữu lậu của chúng sanh, mà muốn cầu quả vô 
vi vô lậu của Phật, dầu cho cực khổ tu hành, trải qua nhiều kiếp 
cũng không thể được, vì gốc nó là Ngã tướng, là chúng sanh và hữỮu 
lậu vậy. 


wxw%ww%w%w% 


-Tại sao thế? Bởi nhân các ngã tướng: có chứng có ngộ, cho là 
thành tực quá Niết bàn. 


Chẳng khác nào người nhận giặc làm con, nó sẽ phá tan gia tài 
quý báu vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Ngài Như Sơn giải rằng: TẠi sao siêng năng tu hành trải lâu nhiều 
kiếp, mà không chứng được thánh quả? - Bởi vì lầm nhận ngã tướng 
làm Niết bàn vậy. Cũng như lầm nhận giặc làm con, đã khôngđược 
nhờ, trái lại còn bị nó phá hại chẳng ít. 


Trên văn kinh, chữ “các ngã tướn” tức chỉ cho bốn tướng: Ngã, 
Nhơn, Chúng sanh và Thọ mạng. 


Trên văn kinh, chữ “có chứng có ngộ”;nghĩa là biết mình có chứng 
quả Phật, có ngộ Đạo, thế là chưa rời NGã tướng. Bởi hành giả đem 
“ngã tướng” này, cho là đặng thánh quả, nên nói“nhận giặc làm con 


â Lh 


vậy 


%xw%ww%w%w% 


7.Thương (tham) ghét (sân) là gốc của sanh tử luân hồi 


-Này thiện nam! NẾu hành giảcòn ưa (thương) Niết bàn (pháp ái) 
tức là còn NGã tướng (ta ưa); chẳng qua cái Ngã tướng ấy bị ẩn 
phục, rồi lầm cho đó là tướng niết bàn. 


Còn ghét sanh tử, tức là còn Ngã tướng (ta ghét). chúng sanh 
riêng ghét sanh tử, ưa Niết bàn, chớ đâu biết rằng: cái “ưa” đó 
chính là gốc sanh tử, còn “ghét” là gốc triền phược (không giải 
thoát). 


-Này thiện nam! Làm sao biết“ữa” và “ghét” là gốc của của sanh 
tử triền phược? Bởi các chúng sanh tu đạo Bồ đề, nếu còn đôi 
chút biết mình chứng được Đạo quả thanht ịnh, thế là chưa diệt 
trừ được tận gốc Ngã tướng, nên còn sanh tử triền phược. 

LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này nói: “còn” thương ghét là còn ngã tướng; mà ngã 


tướng là gốc rễ của sanh tử luân hồi. 


Chúng sanh đem tâm “thương ghét” này mà cầu đạo Bồ đề, thì không 
bao giờ được giải thoát, vì nó là gốc của sanh tử luân hồi vậy. 


Mặc dầu ghét sanh tử là việc phải, ưa cảnh Niết bàn tịch tịnh là một 
điều hay; nhưng cũng còn ở trong vòng thương ghét, nên chẳng rời 
Ngã tướng. 

Phải không “thương ghét”, thì ngã tướng mới không; ngã tướng 
không, mớinhập được Viên giác. Vì hiểu nghĩa này, nên cổ nhơn có 
làm bài kệ rằng 

HÁN VĂN: 

Thập phương đồng tụ hội 

CÁ cá học vô vi 

Thử thị tuyển Phật trường 

Tâm không cập đệ quy 

DỊCH NGHĨA 


Mười phương đồng tu hội 


Người học vô vi 

Đây là trường thi Phật 

“Tâm không” mới được đậu 

Bài kệ này quan trọng nhứt là hai chữ“Tâm không”. Người còn “ưa 
ghét” tức là còn tham sân; thâm sân còn thì sanh tử luân hồi còn. Bởi 
thế nên trường thì làm Phật này, nếu ai Tâm không còn tham sân tật 


đố, Tâm không còn nhơn ngã bỉ thử, Tâm không còn mừng giận 
thương ghét v.v... thì được “đậu” 


%xw%ww%w%w%w%% 


8.Phật chỉ “Ngã tướng” ẩn núp trong tạng thức 


-Này Thiện nam! Trong khi có người đến khen ngợi kính phục, 
hành giả lại sanh vui mừng, muốn tế độ ngườiđó. Trái lại, nếu bị 


người chê bai hủy báng, thì hành giả lại sân hận. Do đó mà biết 
cái ngã tướng vẫn còn kiên cố núp ẩn trong tạng thức; nó thường 
lai vãng trogn các căn của hành giả, không gián đoạn vậy. Người 
tu hành bởi không đoạn trừ được “ngã tướng”, cho nên không 
thể nhập được Viên giác thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 

Người đời khi gặp cảnh thuận hay nghịch, cái Ngả tướng thô trọng 
nổi lên rất dễ biết. Đến như người tu hành cổi lột được Ngã tướng 
thô trọng bên ngoài, nhưng còn cái Ngã tướng vi tế tiềm tàng trong 
tạng thức. Nó thường xuất đầu lộ diện, lai vãng ở nơi các căn: mắt, 
tai, mũi, lưỡi. 

BẰng chứng: trong lúc được người khen kính thì ta sanh tâm hoan 
hỷ, muốn độ người ấy. Trái lại, khi bị người hủy báng chê bai, thì ta 
lại không vui. Đó là cái Ngã tướng hiển lộ, có phần tế nhị hơn trước. 
Bởi không trừ được tướng ngã, nên không nhập được Viên giác. 
Thân ôi! Núi không cao, trời không cao 

Ngã tướng mới cao 

Sông chẳng sâu, biển chẳng sâu 


Ngã tướng mới sâu 


%xw%w%w%w%w%%w%w%*% 


9.Không thấy người hủy nhục, không thấy mình thuyết pháp độ 
sanh, lúc bấy giờ ngã tướng mới không còn. 


-Này thiện nam! Nếu hành giảmuốn biết mình được vô ngã chưa, 
cứ xem trong lúc bị người hủy nhục, mà không thấy có người 
hủy nhục như thế là được Vô ngã. 


Trái lại, trong lúc thuyết pháp độngười mà còn thấy có Ta thuyết 
pháp, thế là Ngã tướng chưa đoạn. Còn nhơn tướng, chúng sanh 
tướng và thọ mạng tướng cũng thế. 

LƯỢC GIẢI 


Được người khen không mừng bị người chê chẳn buồn, cũng chưa 
chắc đã hết Ngã tướng. Trong khi được khen bị chê, mà không thấy 


có người khen chê, như t hế mới là vô ngã. Trái lại, nếu thấy có 
người khen chê, cố nhiên phải có Ta được khen, bị chê, nên Ngã 
tướng hãy còn rõ ràng. 


Một thí dụ thứ hai: trong lúc thuyết pháp độ người, không thấy có Ta 
thuyết pháp, có người nghe pháp, không thấy có Ta tế độ, có người 
được độ; như thế mới được vô ngã. Trái lại, nếu còn thấy có Ta 
thuyết pháp, có Ta tế độ, thế là Ngã tướng chưa đoạn. 


Trong kinh Kim Cang, Phật nói: 

“Bồ tát độ vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh có độ, nếu 
còn thấy có Ta độ sanh tức không phải Bồ tát”; vì còn ngã tướng, nên 
không phải bồ tát vậy. 

Kinh Kim Cang lại nói: 


“Bồ tát thuyết pháp, không thấy có mình thuyết, nếu còn thấy có Ta 
thuyết pháp, tức không phải Bồ 


tát”; vì còn ngã tướng, nên không phải bồ tát vậy. 


10. Vì còn “ngã tướng” nên không nhập được viên giác 


-Này Thiện nam! NGã tướng là cái trọng bịnh của hành giả. Song, 
chúng sanh đời sau, lại nhận làm cái trọng bịnh này, cho là mình 
chứng được pháp Niết bàn, thật đáng thương xót! 


Bởi thế nên chúng càng tỉnh tấn tu hành chừng nào thì lại càng 
thêm cái bịnh NGã tướng chừng nấy; vì thê nên không nhập được 
Viên giác thanh tịnh 


-Này thiện nam! Chúng sanh đời sau chấp theo sự kiến giải và 
hạnh của Như Lai, làm chỗ 


hiểu biết và hạnh của mình, song vì không biết bốn tướng còn ẩn 
núp bên trong, nên chẳng thành tựuđược Thánh quả 


Hoặc có chúng sanh chưa đặng đạo mà nói mình đã đặng Đạo, 
chưa chứng quả mà nói mình đã chứng quả; thấy người tỉnh tấn 
tu h ành lại sanh tật đố. Bởi chúng sanh này chưa đoạn trừ được 
ngã ái nên không nhập được Viên giác thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý dodạn này nói vì có ba nguyên nhân, nên Hành giả không nhập 
được viên giác thanh tịnh 1. Bởi hành giả không biết bốn tướng rất 
tế nhị, lầm cho mình chứng được đạo quả, nên càng tu chừng nào lại 
càng tăn gtrưởng bịnh Ngã tướng chừng nấy. Vì vậy mà chẳng nhập 
được viên giác. 


2. Hành giả chỉ bắt chước theo chỗkiến giải và hạnh của Như Lai làm 
của mình, không biết bốn tướng vẫn còn tiềm tàng trong tạng thức 
của hành giả, nên không được nhập Viên giác. Thí nhưhành giả 


thấy trong kinh Phật dạy bố thí v.v... rồi thực hành theo. Nhưng 
không biết trong khi ấy, lại bị bốn tướng thường theo dõi. Nhưng 
trong khi bố thí, thấy có người thọ thí (nhơn tướng) và ta bố thí (ngã 
tướng). Bố thí để cầu cho ta được giàu sang, Ta được mạnh giỏi v.v.. 
vì cái Ngã tướng còn nguyên hiện như thế, nên không nhập được 
Viên giác 


3. Cũng vì Ngã tướng chưa đoạn nên hành giả trong lúc tu hành thấy 
kết quả được đôi phần, lúc bấy giờ tánh kiêu căng nổi lên, chưa phải 
chứng ngộ đắc đạo, mà tự cho mình đã chứng ngộ hoặc đắcđạo. 


Hay thấy người hơn mình, lại sanh ra tật đố v.v... Vì thế mà không 
thể nhập được Viên Giác. 


11. Phật dạy phương pháp nhập Viên giác 


-Này Thiện nam! chúng sanh đời sau trông mong thành Đạo, mà 
không cầu cho ngộ đạo; chỉ 


ưa học nhiều nói suông, đếtăng trưởng ngã tướng. 


Hành giả phải phát tâm đại dõng mãnh, hàng phục các phiền 
não. Những pháp lành chưa chứng được phải tỉnh tấn tu cho 
chứng; các pháp ác chưa đoạn cho đưọc; khi xúc ảnh không sanh 
tham, sân, sỉ, mạn, ái và tật đố v.v.. nào nhơn, ngã, bỉ, thử, ân ái 
v.v.. đều vắng lặng. 


Như Lai ấn chứng cho người này, lần lượt sẽ thành tựu được 
Viên giác. 


Trên đường tu hành, hành giả phải cầu thiện hữu tri thức chỉ 


dẫn mới khỏi bị đọa tà kiến. 


Song, nếu hành giả đối với THiện tri thức, lại phân biệt sang hèn, 
sanh tâm thương ghét, thì cũng không thể nhập được biển Viên 
giác thanh tịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này, Phật chỉ đường lối tu hành để nhập Viên giác, có 3 
đoạn Đoạn thứ nhất, đại ý Phật dạy: Muốn đượcđạo thì phải tu hành 
mới ngộ được đạo. Nếu học nhiều nói suông mà không tu, thì chỉ 
tăng trưởng Ngã tướng. 


Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan tự trách: “.. 
Bạch Thế Tôn, vì con ở lai con là em của Phật, có lẽ Phật thương yêu 
sẽ ban cho con đạo quả, không cần phải tu hành cực khổ,chỉ lo học 
nhiều nói suông nên không lợi ích cho mình...” 


Đoạn thứ hai, đại ý Phật dạy: Phương pháp tu hành để nhập Viên 
giác, là phải phát tâm đại dõng mãnh, đoạn trừ các phiền não, tức là 
bốn tướng nói trên. Siêng năng đoạn các ác pháp, tu chứng các thiện 
pháp. TẤt cả thời, tâm đều vắng lặng, khi đối cảnh không sanh các 
phiền não như tham, sân, si v.v.. Phật ấn chứng cho người ấy sẽ 
đặng nhập Viên giác. 


Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy bốn c hữ “Bất 
tùy phân biệt”, nghĩa là: khi đối cảnh không khởi phân biệt thì vọng 
niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh chơn tâm hiển lộ. 

Đoạn thứ ba, đại ý Phật dạy: Trên đường tu hành, hành giả phải cầu 
Minh sư chỉ giáo, mới tránh khỏi đoạ tà kiến. Song khi đối v ới Minh 
sư không được phân biệt giàu nghèo, sang hèn v.v.. (y pháp bất y 
nhơn) phải sanh tâm kính trọng. Nếu trại lại thì không thểnhập được 
Viên giác. 


12. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


Khi ấy đức Thế Tôn, muốn tóm lại nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: 
Tịnh NGhiệp! Ông nên biết: 


TẤt cả các chúng sanh 


Luân hồi từ vô thỉ 


Đều do chấp ngã vậy. 

Nếu không trừ bốn tướng 

Chẳng chứng quả Bồ đề. 

Nếu tâm còn thương ghét 

hoặc tật đố si mê 

Ấy là kẻ mê muội, 

Không được nhập Viên giác. 

Người muốn được giác ngộ, 

Trước phải trừ tham, sân, 

Tâm hết chấp ngã, pháp, 

Mới được nhập Viên giác 

Thân này còn chẳng có 

Thương ghét do đầu sanh 

Hành giả phải cầu Thầy 

Mới khỏi đọa tà kiến, 

Cầu thầy, mà phân biệt 

Thời không nhập Viên giác 

LƯỢC GIẢI 

Đại ý bài kệ này: Chúng sanh bị sanh tửluân hồi từ hồi nào đến giờ, 
đều do chấp bốn tướng. Nếu bốn tướng không trừ thì không thể 
chứng bồ đề. Vì các phiền não như tham, sân, sỉ v.v.. nó làm mê 
muội, nên chúng sanh chẳng nhập được Viên giác. Hành giả muốn 


nhập Viên giác trước phải đoạn tham, sân v.v.. Bao giờ tâm không 
còn ngã chấp và pháp chấp, mới chứng đặng Viên giác. 


Song trên đường tu hành, hành giả phải cầu Minh sư chỉ giáo, mới 
khỏi lạc tà kiến. Khi cầu thỉnh Minh Sư, nếu hành giả còn phân biệt 
sang hèn, sanh tâm thương ghét, thời cũng không nhậpđược Viên 
giác. 


KHOÁ THỨ 8: KINH VIÊN GIÁC 

BÀI THỨ 10 & 11 

X. CHƯƠNG PHỔ GIÁC 

1. Ngài Phổ Giác bồ tát hỏi Phật 

2. Phật khen ngài Phổ Giác bồ tát 

3. Phật dạy ngài Phổ Giác bồ tát 

4. Phật nói bốn định 

5. Phật trả lời câu hỗi thứ ba: “phải làm những hạnh gì? 
6. Phật trả lời câu hỏi thứ tư: Phải trừ bỗ bịnh gì? 
7. Phật trả lời câu hỗi thứ năm: Phải phát tâm như thế nào? 
8. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 

XI. CHƯƠNG VIÊN GIÁC 

1. Ngài Viên Giác hỗi Phật 

2. Phật khen ngài Viên Giác 

3. Phật dạy pháp an cư 

4. Phật dạy 21 ngày đầu ở trong tịnh thất 

5. Phật dạy an cư 3 tháng theo Bồ tát thừa 

6. Khi thấy thắng cảnh, hành già chớ nên chấp trước 
Z. Tu chỈ (xa ma tha) 

8. Tu quán (Tam ma Bát Đề) 

9. Chỉ Quán song tu (thiền na) 

10. Tóm tắt 

11.Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


X. CHƯƠNG PHỔ GIÁC 


1. Ngài Phổ Giác bồ tát hỏi Phật 
Khi ấy Ngài Phổ Giác bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh 


bên hữu của Phật ba vòng, kính cẩn lạy Phật và quỳthẳng chắp tay 
bạch rằng: 


-BẠch đức đại bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng sanh nói các bệnh 
(bốn tướng) của người tu thiền, khiến cho Đại chúng gội sạch các 
mê lầm nơi tâm và được an ổn. Đây là một việc lợi ích lớn chưa 
từng có. 

-Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời sau các Phật lần xa, các vị Thánh 
hiền lại ẩn, tà sư ngoại đạo rất thạnh hành; vậy trênđường tu 
hành: 

1. Phải cầu bực nào để dạy bảo? 

2. Phải y phương pháp nào tu hành? 

3. Phải làm theo hạnh nào? 

4. Phải trừ những bịnh gì? 

5. Phải phát tâm như thế nào? 


Xin Phật từ bi chỉ dạy, khiến cho những chúng sanh còn mê 
muội, khỏi bị đọa tà kiến. 


NGài Phổ Giác bồ tát thưa thỉnh như vậy ba lần, cúi đầu kính lạy, rồi 
trở về chỗ cũ. 
LƯỢC GIẢI 


Chữ “Phổ Giác” là giác ngộ cùng khắp. Trên đường tu hành, hành giả 
phải gặp nhiều chướng ngại. 


Những chướng ngại ấy đều do chấp bốn tướng mà sanh ra. Bởi thế 
nên chương thứ 9, Ngài Tịnh Chư 


NGhiệp Chướng bồ tát đứng thưa hỏi, để Phật chỉ bày bốn tướng cho 
hành giả biết rõ đặng trừ. Khi bốn tướng trừ hết rồi thời các nghiệp 
chướng được thanh tịnh. 

Song tren đường tu hành, hành gaÏ còn bịmây Vô minh rất vi tế, tức 


là bốn bịnh sau này che mặt trăng Viên giác của hành giả, làm cho 
trăng Viên Giác chiếu soi không được phổ biến. 


Vì thế nên đến chương thứ 10 này, NGài Phổ Giác bồ tát đứng lên 
thưa hỏi, cầu Phật chỉ dạy thêm, để 


cho hành giả hiểu biết, đặng dẹp trừ hết mây vô minh, thời trăng 
Viên giác kia mới được chiếu soi phổ 
biến. 


%i%i% 


Tóm lại, đoạn này có 3 phần: 


1. Trước NGài PHổ Giác tán thán Phật đã chỉ rõ những chứng bịnh 
của Thiền giả là bốn tướng vừa nói trên, đếchúng sanh biết bịnh 
đặng trừ, sẽ được an ổn. 


2. Ngài Phổ Giác bồ tát thương xót chúng sanh đời sau cách Phật xa 
pháp, các vị Hiền Thánh thì ở ẩn, ngoại đạo tà sư lại thạnh hành làm 
cho người tu hành dễ lạc vào tà kiến 3. Ngài Phổ Giác bồ tát, cầu 
Phật chỉ dạy 5 điều như sau: a. Y theo phương pháp nào để tu 
b.Phải làm những hạnh gì? 

c. Phải trừ những bịnh gì? 

d.Làm sao để phát tâm? 

2. Phật khen ngài Phổ Giác bồ tát 

Khi ấy đức Thế Tôn khen Ngài Phổ Giác bồtát và dạy rằng 

-Này Thiện nam, hay lắm và quý lắm! Ông vì chúng sanh đời sau 
thưa hỏi Như Lai đường lối tu hành như t hế. Đó là ông bố thí 
cho chúng sanh đời sau con mắt đạo không sợ (đạo nhãn vô úy), 


khiến cho chúng sanh đặng thành Thánh Đạo. Vậy các công nên 
chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ giáo. 


Khi ấy Ngài Phổ Giác bồ tát và đại chúngđều hoan hỷ và lẳng lặng 
vâng nghe lời Phật chỉ giáo. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật khen Ngài Phổ Giác vì chúng sanh, cầu Phật chỉ dạy 
đường lối tu hành để cho c húng sanh đi thẳngđường đến nơi thánh 


quả, không còn lo sợ đọa vào tà kiến. 


“Mắt đạo không sơ” .- Đối với đạo hiểu biết được rõ ràng như con 
mắt thấy đường đi nên gọi là “con mắt đạo” (đạo nhãn). Trên đường 
tu hành không còn lo sợ đọa vào tà kiến, nên nói “không sợ” (vô úy) 


www 


3. Phật dạy ngài Phổ Giác bồ tát 


-Này Thiện nam! Chúng sanh đời sau muốn phát tâm tu đại thừa 
thì phải cầu Thiện tri thức, tức là nhữn gngười hiểu biết chơn 
chánh (chánh tri kiến). Những vị ấy tâm chẳng trụ ở nơi tướng 
phàm phu và cũng không dính mắc nơi cảnh của Thỉnh văn, 
Duyên giác; tuy hiện ở nơi cảnh trần lao mà tâm vẫn thường 
thanh tịnh. Có khi các vị ấy thị hiện đồng ăn đồng ở với người tội 
lỗi (đồng sự nhiếp), mà thường khen ngợi các hạnh thanh tịnh 
(phạm hạnh), không để cho chúng sanh làm việc tội lỗi. 


Hành giả phải cầu những người nhưvậy, dạy bảo tu hành, để 
thành tựu quả Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật trả lời câu hỏi thứ nhứt của Ngài PHổ Giác bồ tát hỏi: 
“Phải cầu những bực nào dạy bảo?”. - Đại ý Phật trả lời: Người tu 
hành muốn được thành quả Phật, phải đủ hai điều kiện: 1. Bên trong, 
hành giả phải phát tâm Đại thừa làm chánh nhơn 2. Bên ngoài, phải 
nhờ các thiện hữu tri thức, hướng dẫn đường lối tu hành làm chánh 
duyên. Nếu có nội nhơn mà theiéu ngoại duyên, hay có ngoại duyên 
mà thiếu nội nhơn đều không thành tựu. 


Song, cầu thiện hữu tri thức, phải là người “chánh tri kiến”. - Làm 
sao biết người “chánh tri kiến?”. — 


Hành giảphải dùng hai phương diện thuận cảnh và nghịch cảnh sau 
đây quan sát, sẽ phân biệt được thế nào là “chánh tri kiến” 


1. Thuận cảnh. - Vì thiện tri thức này, tâm không trụ nơi phước báo 
của phàm phu ở cõi người hay cõi trời, vào cũngkhông trụ nơi phước 
báo của phàm phu ở cõi người hay cõi Trời, vào cũng không trụ nơi 
cảnh thanh nhàn yểm thế tu ích kỷ tiêu cực của Tiểu thừa là Thanh 
văn và Duyên giác. 


2. Nghịch cảnh. - Vì thiện hữu Trí thức này, hiện thân ở trong cảnh 


nhiễm ô (trần lao) để hóa độ 


chúng sanh, mà tâm chẳng ô nhiễm, thật hành theo “đồng sự nhiếp” 
của bồ tát để hóa độ người. 


Có khi vị này phải thị hiện làm việc lầm lỗi như người nhưng không 
bao giờ dùng lý luận miễn cưỡng để bào chữa lỗi mình, trái lại luôn 
luôn khen ngợi hạnh thanh tịnh và tự chỉ trích lỗi lầm của mình. 


Ngài Như Sơn giải nghĩa chữ “Thiện tri thức” như vậy: Thiện là hay, 
khéo. Tri là biết bịnh. Thức là biết thuốc. Nghĩa là vị này có tài biết 
chơn vọng, tà chánh, biết tâm bịnh của chúng sanh, biết pháp được 
của Phật để đối trị. 


www 


-Này THiện nam! Chúng sanh đời sau nếu gặp vị Thiện hữ tri 
thức như thế, phải hết lòng cung dường, không tiếc thân mạng. 
VỊ thiện tri thức này khi giữ bốn oai nghỉ thanh tịnh, hành giả 
cung kính đã đành, mà khi thị hiện lẫn lộn với chúng sanh làm 
các tội lỗiđể giáo hóa chúng sanh (đồng sự nhiếp), hành giả cũng 
chớ nên sanh tâm khinh dễ. 


-Này thiện nam! Đối với thiện hữu tri thức này, mà hành giả 
không khởi một niệm khinh thường, thì hoa lòng (Tâm hoa) sẽ 
được rộng mở, chiếu sáng khắp cả mười phương thế giới và 
thành tựu qủa Phật. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật dạy: “y pháp bất y nhơn”. Trong luận Trí Độ nói: 
“nếu vị thiện tri thức kia, có thể 


giải thích các nghĩa lý sâu xa của Phật, dẫn dắt hành giả tu theo 
chánh Đạo, được lợi ích, thì hànhg iả 


phải hết lòng cung kính, như tôn kính Phật, chẳng nên nghĩ những 
việc lỗi lầm của thiện hữu tri thức. 


Thí như cái đấy xấuđựng ngọc, chớ nên vì đãy xấu mà bỏ vật báu. 
NGười có ghẻ lát cầm đuốc đưa hành giả qua con đường nguy hiểm 
trong lúc ban đêm, chớ nên chê người lát mà không dùng đuốc sáng. 
NGười cầu dạo cũng thế: khi tìm được thiện hữu tri thức có thể dẫn 
dắt hành giả đi trên đường tu hành, thì hành giả phải trước sau một 
lòng tôn kính. Khi thiện tri thức giữ giới thanht jnh, hành giả 


cung kínhđã đành, mà khi NGài vì chúng sanh thực hành theo hạnh 
“đồng sự nhiếp” của bồtát, người cầu đạo không nên thấy thế mà 
sanh tâm chấp nhứt và khinh thường. Được như thế, mới chứng 
được Phật đạo. 


www 


4. Phật nói bốn định 


-Này thiện nam! VỊ thiện tri thức kia,d dã chứng được diệu pháp 
và rời cả bốn bịnh sau đây: a. Bịnh tác (làm các việc lành) 


Như có người chấp như thế này: Bản tâm của tôi, vì muốn cầu 
Viên giác, nên làm tất cả các hạnh”. Song tánh Viên giác kia, 
không phải do làm mà được. Bởi hành giả lấy cái “làm” để 


cầu Viên giác, nên gọi là “bịnh tác” (bịnh làm). 


LƯỢC GIẢI 


CHữ “Tác”, nghĩa là làm. Tánh Viên Giácđâu có phải do “làm” mà 
được. Cũng như mặt trăng kia đâu phải do vẹt mây mới có. Bởi thế 
nên hành giả chấp: “phải là các hạnh lành để cầu nhập Viên giác”, thì 
không có thể được. Vì tánh Viên giác là thanht ịnh, vô vi và vô lậu 
mà hành giả lại dùng pháp hữu vi để cầu cảnh giới vô vi thanh tịnh, 
thì không thể được, nên gọi là “bịnh làm”. 


Đọc đến đoạn này, độc giả không sao khỏi thắc mắc: tại sao bài trước 
Phật lại nói: “... Tánh Viên giác không phải do làm các h ạnh lành mà 
được, nếu chấp do làm mà được, thì thành ra bệnh “Tác” v.v.. > Ời 
nói của Phật trước sao in tuồng mâu thuẫn. Nếu không suy nghĩa 
kỹthì độc giả sẽ không hiểu. 


Chúng tôi thường ví dụ: muốn cho lớp học được yên tịnh, thời phải 
làm sao trong lớp đừng có tiếng động, nếu có tiếng động thi lớp học 
chẳng được yên tịnh. CŨng như muốn đặng t1nh Viên giác vô vi 
thanh tịnh, thì không thể dùng pháp hữu vi vọng động mà cầu. Nếu 
dùng hữu vi vọng động mà cầu thì không bao giờ đặng Viên giác vô 
vi thanh tịnh. 


Mặc dù như thế, song người muốn nhập Viên giác quyết định phải 
trải qua hai giai đoạn: 1. Gia đoạn đầu tiên, người muốn nhập Viên 
giác thanh tịnh, phải có học tu, bỏ các việc dữ, làm các việc lành 
v.v... Cũng như các ông thầy giáo, thấy học trò làm ồn, muốn cho lớp 
học được yên tịnh, giai đoạn đầu tiên, phải dùn gtiếng ồn để trị ồn. 


NGhĩa là ông thầy giáo phải gõ thước trước trên bẳng cho lớn, thì các 
học trò mới hết làmồn. Cũng như người đời nói: dùng độc trị độc, 
trong Đạo nói : lấy vọng để trừ vọng. 


Đến khi học trò đã iml ặng rồi, mà thầy giáo vẫn gõ hoài trên bảng 
để mong cho lớp học được yên tịnh, thì không thể được. Vì tiếng gõ 
là tiếng động, rất trái với tịnh, làm sao lấy cái“động”, để cầu cái 


“tịnh” cho được. Cũng như người dùng cái tạo tác hữu vi, để cầu 
Viên giác vô vi thanh tịnh, không thể 


được. 


2. Vì thế nên bước qua giai đoạn thứ hai: Thầy giáo phải thôi gõ 
bảng thì lớp học mới hoàn toàn yên tịnh. Cũng như hành giả, phải 
trừ cái bịnh “làm”, mới đặng Viên giác thanh tịnh. 


NGười muốn đến bờ giải thoát, trước hết phải dùng cái bè tu học để 
qua sông mê. Song khi đã đến bờ 


rồi, mà cứ ôm cái bè mãi thì làm sao lên bờ được. 


Tóm lại, hành giả muốn nhập Viên giác thanh tịnh, phải trải qua hai 
giai đoạn: 1. Giai đoạn đầu tiên, hành giẳảdùng cái bè tu học, bỏ đữ 
làm lành để qua sông mê. Hay nói một cách khác là dùng tiếng gõ 
bảnh của thầy giáo, để trừ tiếng ồn của học trò. 


2. Đến giai đoạn tối hậu, hành giẳphải bỏ cái bè hữu vị tu học, mới 
mong lên bờ giải thoát vô vi kia được. Hay đổi lại cách nói: ông thầy 
giáo phải thôi gõ bẳng thì trong lớp mới đặng yên tịnh. 


Cũng ý này, trong kinh “tứ thập nhịchương” Phật dạy: “... tu vô tu tu, 
chứng vô chứng chứng...” NGhĩa là: tu đến chỗ vô tu mới thật tu, 
chứng đến chỗ vô chứng mới thật là chứng v..v... 


Bởi thế nên cổ nhơn có dạy rằng: “hữu vi tuy ngUy, xả chỉ tắt Phật 
đạo nan thành”: CÁc việc tu hành về hữu vi tuy rằng hư nguy chẳn 
gnhằm chỉ, nhưng nếu hành giả bỏ đi, thì Đạo Phật vô vi khó thành. 


Hay là câu: “thật tế l1y địa bắt thọ nhứt trần, vạn sự môn trung bất 
xả nhứt pháp”: Đành rằng chỗ lý tánh chơn thật (viên giác) không 
thọmột mảy trần, nhưng về sự tướng tu hành thì muôn điều không 
bỏ một việc lành nào. 


b. Bịnh nhậm (mặc kệ, không tu hành) 


-Này thiện nam! như có người chấp nhưthế này: “Tôi nay không 
cần đoạn sanh tử và cũng không cầu niết bàn. Người muốn cầu 
Viên giác, chớ nên móng niệm diệt sanht ử hay cầu niết bàn, mặc 
tình cho sanh tử hay niết bàn, tùy pháp tánh mà sanh hay diệt”. 


Hành giả chấp như thế, là bị bịnh nhậm (mặc kệ); vì tánh Viên 
giác kia, đâu có phải để mặc kệ (nhậm) như vậy mà nhập được. 


LƯỢC GIẢI 


Chữ nhậm là mạc kệ. Bịnh này do hành giả chấp: “Tánh viên giác 
không phải do tu hành, làm các hạnh lành v.v.. mà nhập được”. Nên 
hành giả để mặc cho nghiệp lực xoay chuyển, chẳng sợtôi lỗi, khôn 
gham phước lành, sanh tử không chê, niết bàn cũng chẳng quý; vì thế 
nên không nhập được Viên giác. 


c. Bịnh chỉ (dứt các vọng niệm) 


-Này thiện nam! Như có người chấp nhưthế này: “Tôi nay muốn 
cầu Viên giác, nên phải dứt hết các vọng niệm, đặng tất cả pháp 
bình đăng văng lặng”. 


Chấp như thế, là bị bịnh “chỉ”; vì tánh Viên giác kia, đâu có phải 
do “dừng chỉ” các vọng mà nhập được. 


LƯỢC GIẢI 


Chữ “chỉ” là dứt các vọng niệm. Bởi hành giả thấy bịnh “tác” làm cho 
tâm khởi động bịnh “Nhậm” (mặc kệ) làm tâm phóng túng cả hai đều 
không nhập Viên giác được, nên hành giả xoay trở về nơi“chỉ” (dừng 
đứng) 


Vì vọng niệm mà thấy các pháp sai khác, không được bình đẳng, cho 
nên hành giả tu “chỉ” để đứt vọng niệm. Đâu biết rằng: tánh viên giác 
không có “niệm”, nếu khởi niệm thì trái, Viên giác không có 

“Chỉ”, nếu hành giả lại “chỉ”, thì làm sao nhập được viên giác. 

d. Bịnh diệt (diệt các phiền não) 

-Này Thiện nam! Như có người chấp như thế này: “Tôi nay muốn 
cầu Viên giác, nên vĩnh viễn đoạn các phiền não, nào thân tâm 
nào cảnh vật, tất cả đều hư vọng không thật có, rốt ráo vắng 


lặng”. Dùng cái “diệt” (vắng lặng) mà cầu Viên giác như thế là 
mắc bịnh diệt; vì tánh Viên giác đâu có phải chỉ vắng lặng. 


LƯỢC GIẢI 


Chữ “diệt” là dứt các phiền não, tâm và cảnh đều vắn giặng. Song 
tánh Viên giác vừa tịch (vắng lặng) lại vừa chiếu (linh tri). Tịch và 
Chiếu không hai. Hành giả chỉ chấp một bên “tịch” thì không hợp với 
tánh Viên giác. 


%i%i% 


-Tóm lại, người cầu đạo phải rời bốn bịnh trên, mới được nhập 
Viên giác thanh tịnh. Người quán sát để trừ bốn bịnh như thế, là 
Chánh quán; nếu trái lại, là tà quán. 


LƯỢC GIẢI 


T2) 


Đoạn này tóm lại bốn bịnh trên. Chữ “Tác” là làm; “nhậm” là không 
làm, để mặc kệ; “chỉ” là dùng chỉ 


các vọng niệm đương sanh và sẽ sanh; “diệt” là dứt các phiền não đã 
sanh. Bởi tánh Viên giác bất sanh bất diệt, bất cầu bất tịnh, bất tăng 
bất giảm, vô vi vô lậu, mà hànhg giả dùng Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt v.v.. 
để cầu, thì không hiệp với tánh Viên giác. 


Ngài Như Sơn nói: Đem bốn bịnh “Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt” mà chiêm 
nghiệm lại tâm tư của mình, nếu còn một món nào thì cũng đều là 
bịnh cả; phải trừ hết bốn bịnh này, mới được nhập viên giác thanh 
tịnh 


%i%% 


5. Phật trả lời câu hỏi thứ ba: “phải làm những hạnh gì?” 


-Này thiện nam! CHúng sanh đời sau muốn tu hành, suốt đời phải 
kính trọng cúng dường Thiện hữu tri thức. Khi thiện hữu tri thức 
ở gần gũi, hành giả chớ nên khinh lờn. Khi thiện hữu tri thức đi 
xa, hànhg iả chớ nên hờn giận. 


Khi thiện hữu tri thức hiện ra cảnh thuận hay nghịch, tâm hành 
giả pah3i như hư không, chớ 

nên thay đổi. Hành giảphải rõ biết: thân tâm minh cùng thầy bạn 
và các chúng sanh, đồngmột bản thểbình đẳng rốt ráo không 
khác. Hành giả phải tu hành như thế, mới nhập được viên giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật trả lời câu hỏi thứ ba:“phải làm những hạnh gì?” 
Hạnh bồ tát rất nhiều, nhưng việc thờThầy là điều rất cần thiết. Vì 
đời mạt pháp nhược ma cường, nếu khôngc ó Minh sư chỉ dẫn, thì 
hành giả không sao khỏi bị lạc vào đường tà. Bởi thếnên hành giả 
phải suốt đời cung kính phục sự Thầy. Dù cho thiện tri thức làm 
những điều thuận ý hay nghịch lòng, hành giả cũng phải giữ một 
niềm tôn kính, tâm như hư không chớ nên thay đổi. 


Hànhg iä phải quán sát: Thầy bạn cùng chúng sanh và mình đều đồng 
một thể viên giác, không riêng khác. Do đó hành giảmới bỏ được 
tánh kiêu mạn của mình để thờ Thầy, quên bản ngã để độ sanh. 


Phải tu hạnh như thế, mới nhập được Viên giác. 


%i%% 


6. Phật trả lời câu hỏi thứ tư: “Phải trừ bỏ bịnh gì?” 


-Này thiện nam! CHúng sanhd dời sau, không được thành Đạo, 
đều do tất cả hạt gióng thương ghét, nhơn ngã, từ vô thỉ đến giờ. 
Vì thế nên chẳng được giải thoát. 


Nếu người xem những kẻ oan gia cũn gnhư cha mẹ không khác, 
đối với các pháp tâm cũng không thương ghét, phân b iệt tự tha, 
thì người ấy sẽ trừ được các bịnh. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước Ngài Phổ Giác bồ tát hỏi PHật: “phải trừ những bịnh gì?” 
- Đoạn này Phật trả lời: “phải trừ 


thương ghét” 


Đành rằng trong bài số 9, Phật đã dạy trừ thương ghét, nhưng chỉ nói 
về phần thô (hiện hành). Đến đoạn này Phật dạy trừ về phần vi tế 
của thương ghét tức là chủng tử. Nếu còn một chút ít thương ghét 
ngẫm ngầm bên torng làm chướng ngại, thì hành gaÏ không thể 
nhậpđược Viên giác thanh tịnh. 


Bao giờ hành gaÏ đối với kẻ oan gia, xem cũng như cha mẹ, bình 
đẳng không khác, xem sanht ử và Niết bàn chẳng hai, thì hành giả 
mới đoạn được chủng tử của thương ghét và mới có thể nhập viên 
giác thanh tịnh. 


www 


7. Phật trả lời câu hỏi thứ năm: “phải phát tâm thế nào?” 


-Này thiện nam! chúng sanh đời sau muốn cầu Viên giác thì phải 
phát tâm như thế này: “tôi nguyện độ tất cả chúng sanh khắp cả 
hư không, đếu được rốt ráo vào Viên giác; người được viên giác 
không chấp ở nơi viên giác; trừ hết các tướng Nhơn và Ngã v.v..” 
- Phải phát tâm như vậy mới khỏi đọa vào tà kiến. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật trả lời câu hỏi thứ 5 mà ngài PHổ Giác bồ tát đã hỏi 
Phật: “Phải phát tâm thế nào?” Phật trả lời phải phát tâm như vầy, 
mới khỏi đoạ vào tà kiến: 1. Phát tâm quảng đại: nguyện độtất cả 
chúng sanh (noãn, thai, thấp, hóa) trong mười phương. 


2. Phát tâm rốt ráo: độ chúng sanh nhập viên giác cứu kính. 


3. Phát tâm chơn thường: ởtrong viên gaíc mà không khởi vọng chấp 
nơi viên giác. 


4. Phát tâm không điên đảo: Không khởi vọng tưởng điên đảo chấp 
các tướng: ngã, nhơn, chúng sanh, thọ mạng và tướng độ sanh. 


Hai món phát tâm trước là đại bi, hai món phát tâm sau là đại trí. Bi 
và Trí được iên dung là do phát bốn món tâm trên được tròn. CÂu hồi 
của ngài PHổ giác giống như trong kinh Kim Cang, câu hỏi của Ngài 
Tu Bồ Đề: “Vân hà ưng trụ?” (Phải trụ tâm như thế nào?_ 


Đoạn này nói chữ “phát tâm”, nghĩa là tâm phát nguyện. Như người 
đời nói “lập chí”. Nhờ phát nguyện hay lập chí mà người đời tu hành 
vượt qua bao nhiêu trở lực khó khăn và thúc đẩy sựtu hành mau 
được thành công. NÊẾu “nguyện” rất thiết, thì hạnh mới chuyên cần. 
Do đó mà mau được kết quả. Các đức Phật cũng nhờ phát nguyện rồi 
y theo nguyện đó tu hành mà được thành đạo chứng quả. 


Hành giả nếu không có “nguyện lực” của mình làm động cơ thúc đẩy 
trên trường tu hành, thì quả Phật khó mà đạt được. 


8. Phật nói bài kệ, tóm lại các nghĩa trên 


KHi ấy đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên, nên nói bài kệ 
rằng: LƯỢC GIẢI 


Đại ý bài kệ này nói tóm tắt lại các nghĩa trên: Các chúng sanh đời 


sau muốn cầu thiện tri thức, phải tìm người chánh kiến. Làm sao biết 
chánh kiến? - Là đã trừ bốn bịnh và xa lia tưtưởng Nhị thừa Cách 
đối xử với thiện tri thức: khi thân cận chớ nên khinh lờn, khi xa cách 
chớ nên sầu hận. Khi thấy thiện tri thức hiện ra, cảnh thuận hay 
nghịch, hành giả chớ nên vì thấy thế mà đổi tâm tâm, phải lấy làm 
hy hữu và kính như Phật ra đời. Hành giả phải giữ giới hạnh thanh 
tịnh, không phạm các tội lỗi và độ các chúng sanh, rốt ráo vào viên 
giác. 


Hành giả phải y trí huệ chơn chánh, trừcác tướng Ngã, Nhơn mới 
khỏi đọa tà kiến và được nhập viên giác hay chứng quảniết bàn. 


BÀI THỨ MƯỜI MỘT 


XI. CHƯƠNG VIÊN GIÁC 
1. Ngài Viên Giác bồ tát hỏi Phật 


Khi ấy Ngài Viên Giác bồ tát ở trong Đại chúng đứng dậy, đi quanh 
bên hữu của Phật 3 vòng rồi lạy Phật và chắp tay quỳ thẳng bạch 
rằng: 


-Bạch Đức đại bi Thế Tôn! NGài đã vì chúng con rộng nói các 
phương tiện để nhập Viên giác thanh tịnh, khiến cho chúng sanh 
đời sau đặng lợi ích lớn Bạch ThếTôn! Chúng con ngày nay đã 
được khai ngộ rồi. Nếu sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh đời 
sau chưa được khai ngộ, thì làm sao an cư để tu tập cảnh giới 
Viên giác thanh tịnh này? VÀ ba pháp quan1 thanh tịnh trong 
Viên giác đây, phải tu pháp nào trước? 


Cúi xin đức Đại bỉ vì đại chúng và chúng sanh đời sau, bố thí cho 
chúng con được lợi ích lớn. 


Ngài Viên Giác bồtát thưa thỉnh như vậy 3 lần, kính lạy dưới chân 
Phật rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này NGài Viên Giác Bồ tát hỏi Phật có hai câu: 
1.Làm sao an cưtu Viên giác thanh tịnh? 

2.Ba môn quán thanh tịnh nên tu pháp nào trước? 


Chữ “Viên giác bồtát” - Viên Giác là Giác viên mãn. Từ trước đến 
đây, Phật đã nhiều lần chỉ dạy phương pháp tu hành để phá trừ Vô 


minh và chứng nhập Viên giác. Nhưng đứng về phương diện tu hành, 
không phải tu nhứt thời mà chứng được Viên giác; phải lần lượt như 
người lau guơng lau nhiều bụi mới sạch. Bụi càng sạch thì gương 
càng sáng; sáng, sạch đến chỗ hoàn toàn là dụ cho Viên giác. 


Xin nhắc lại, trước về chương “tịnh chư Nghiệp chướng” là dạy hành 
giả chưa được phổbiến. Đến chương “Phổ Giác”, bồ tát cầu Phật chỉ 
dạy phương pháp tu hànhđể cho Giác tánh được phổ biến, nhưng 
chưa Viên. Đến chương “Viên Giác”là nói Giác tánh Viên mãn. 
Chương này bồ tát hỏi Phật về 


việc an cư và tu 3 pháp quán, toàn chú trọng về sự tướng tu trì. Cho 
biết: Sự chưa tròn là Lý chưa Viên. Lý Viên là nhờ sự tròn. Thí như 
người tu đức từ bi, nếu chưa phổ cập đến loài vi tế côn trùng (hộ 


mạng côn trùng) thì lòng từ bi chưa tròn. 
2. Phật khen ngài Viên Giác Bồ tát 
Khi ấy đức ThếTôn khen ngài Viên Giác bồ tát và bảo rằng: 


-Này Thiện nam, hay lắm và quý lắm! Ông thưa hỏi Như Lai 
nhữn gphương tiện tu hành, thế 


là ông bố thí cho chúng sanh lợi ích rất lớn. VẬy các ông nên 
lóng nghe, ta sẽ vì các ông mà chỉ giáo. 


KHÍ ấy Ngài Viên Giác bồ tát và đại chúng đều yên lặng và hoan hỷ 
nghe lời Phật chỉ giáo. 


3. Phật dạy pháp an cư 


-Này Thiện nam! Khi Phật còn tại thế hoặc nhập diệt rồi, hay đời 
mạt pháp(1)nếu chúng sanh nào có đủ căn tính Đại thừa, tin cái 
tâm Viên giác của Phật, phát tâm tu hành; như ở Già Lam (chùa) 
thì phải lo xếp đặt chúng TĂng, hoặc có những duyên sự khác 
không thể chuyên tu tập được, thì tùy phận của Hành giả, tưduy 
và quán các pháp môn mà ta đã dạy trước. 

Nếu không có nhơn duyên khác, thì hành giả phải lập đạo tràng 
và định thời kỳ tu tập. Nếu thời gian đài thì 120 ngày, vừa thì 
100 ngày, ngắn thì 80 ngày. 


CÁch bài trí trong tịnh thất, phải treo tràng phan và đủ cả hương 


hoa. Như Phật còn tại thếthì nên chánh suy nghĩ. Nếu Phật nhập 
điệt rồi thì an trí hình tượng Phật, mắt nhìn tâm tưởng nhớ, kính 
đồng như Phật còn tại thế 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dạy hai cách: 

1. Người phát tâm tu hành, nếu vì bận rộn việc chùa hoặc các duyên 
sự khác, không thểnhập đạo tràng chuyên tu được, thì hành giả nên 
quán sát các pháp môn của Phật dạy, như trong chương Phổ 


Nhãn v.v.. 


2. Nếu không có duyên sự gì bận rộn, thì hành giả nên lập đạo tràng 
và phân kỳ mà tu tập. Trường kỳ 


là 120 ngày, trung kỳ là 100 ngày, đoản kỳ là 80 ngày. 
Nếu Phật còn tâi thế, thì hànhg iả chỉ chánh tâm nhớ nghĩ đức Phật, 


khỏi cần có hình tượng. Nếu Phật nhập diệt rồi, thì nên thờ tượng 
Phật để mắt nhìn, tâm tưởng, kính như Phật còn tại thế. 


(1)Chữ “Mạt pháp” - Giáo pháp của Phật có chia làm 3 thời kỳ: 1. 
Chánh pháp, 1000 năm 


2. Tượng pháp (mường tượng như chánh pháp) 1000 năm 


3. Mạt pháp (rốt ngọn) 10000 năm. Hiện nay (1992) Phật lịch 2536, 
thế là đã sang mạt pháp 536 


4. Phật dạy 21 ngày đầu, ở trong tịnh thất 

-Trải qua 21 ngày đầu, hành giả kính lạy danh hiệu của các đức 
Phật trong 10 phương và chí thành sám hối. Nếu gặp cảnh giới 
tốt, thì hành giả tâm được nhẹ nhàng thưthới (khinh an). 


Qua 21 ngày rồi, hành giả phải chuyên nhiếp vọng niệm. 


LƯỢC GIẢI 


NGười mới tu, giới đức chưa đủ, thân tâm chưa được thanh tịnh, nên 
không có năn glực tu định huệ. Vì thế nên lúc ban đầu phải lập đạo 
tràng. Hành giả trải qua 21 ngàyđầu lễ Phật và sám hối. Cũng như 


cái chén cần rửa cho sạch mới có thể đựng Đề hồ được. Hành giả 
phải nhứt tâm thật hành như vậy, thì thân mớiđược thanh tịnh. 
Trong 21 ngày, hoặc căn lành phát hiện, hay có cảm ứng: hành giả 
thấy được điềm lành, thời thân tâm sẽ được khoan khoái. 


“Cảnh giới tốt”: Như ở trong chiêm bao thấy Phật, hoặc khi làm lễ 
sám hối thấy hào quang v.v... 


%i#%% 


5. Phật dạy an cư 3 tháng theo bồ tát thừa 


-Này Thiện nam! Nếu gặp đầu mùa Hạ 3 tháng an cư, thì hành 
giả phải an trụ nơi hạnh thanh tịnh của Bồ tát, tâm lìa tư tưởng 
của Thỉnh văn, không nhờ đồ chúng. 


Đến ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật phát nguyện như 
vầy: “Con là Tỳ kheo (tên gì) hoặc Tỳ kheo nỉ, Ưu bà tắc hay Ưu 
bà đi, nguyện tu theo hạnh tịnh diệt của Bồtát thừa, trụ 


trì nơi thật tướng, lấy đại viên giác làm già lam (chùa). Thân tâm 
con an cư nơi “Bình đẳng tánh trí” hay “tự tánh Niết bàn”, không 
có hệ thuộc xứ sở. 


Con năy chẳng y theo Thinh văn, con kính thỉnh mười phương 
chư Phật và các vị Bồ tát cùng với con đồng làm pháp an cư 3 
tháng. Con vì một nhơn duyên lớn là tu bồ tát hạnh, cầu chứng 
quả Vô thượng Diệu giác, nên không hệ phược đồ chúng. 


Tu như thế mãn 3 thời kỳ rồi, tùy ý hành giả ra vào vô ngại. Đây 
gọi là bồ tát thị hiện an cư. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này chia làm 3 phần: 


1. Phật dạy hành giả lập thời kỳ tu tập như vậy chưa đủ mà phải an 
cư 3 tháng, bắt đầu từrằm tháng tư đến rằm tháng bảy âm lịch. 
Người phát tâm bồ đề tu theo viên giác, thì phải an cư theo bồ tát 
hạnh. Nghĩa là không cần phải tập chúng an cư theo luật tiểu thừa, 
mà tâm của hành giả phải luôn luôn an trụ nơi hạnh thanh tịnh của 


Bồ tát. Bởi thế nên trên nguyên văn kinh nói: “Tam rời tưtưởng của 
Thinh văn, không nhờ đồ chúng”. 


2. Đên1 ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật bạch như vầy: 


“Con tên. thọ giới tỳ kheo hay Tỳ kheo Ni, Ưu bà Tắc (thiện nam) hay 
Ưu Bà Di (Tín nữ);nay y theo pháp đại thừa, tu theo hạnh tịch diệt 
của bồ tát, lấy viên giác làm chùa, thân tâm con thường an trụ 


` 


nơi “tựtánh Niết bàn” hay “bình đẳng tánh trí”. 
3. Hành giả đối trước Phật phát nguyện rằng: 


“Con nay vì muốn tu hạnh Viên giác, nên không theo luật an cư của 
thỉnh văn (tiểu thừa) không tập chúng tăng an cư, mà con chỈ cầu 
thỉnh 10 phương chư Phật và Bồ tát cùng với con làm pháp an cư 


trong 3 tháng. Hành giả an cư như thế 3 tháng, sau khi mãn thời kỳ 
rồi, tùy ý đi tới lui không ngại. 

Chữ “Tịch diệt”:Diệt các phiền não, tâm được tịch tịnh, tức là nói: ý 
theo tâm chơn như không sanh diệt mà tu. 


Chữ “thật tướng”Tướng chơn thật, tướng này không sanh không diệt, 
không cấu không tịnh, không tăng không giảm, không bị thời gian 
thay đổi, kkhông gian chuyển dời, tức là chỉ cho “chơn như thật 
tướng”, cũng là cái biệt danh “viên giác” 


“Viên giác làm chùa” - Tiểu thừa an cư thì lấy sự tướng là cảnh chùa 
(già lam) của mình ở, làm nơi tu hành, bồ tát an cư thì lấy lý tánh là 
Viên giác làm chuà của mình ở tu, nên nói: “lấy Viên giác làm chùa”. 


“Bình đẳng tánh trí”. - Hành giả đã an cư nơi thật tướng, tức là tánh 
Viên giác, nên 6 căn ởthân không tạo nghiệp, 6 thức không dong ruỗi 
theo 6 trần. 


Lúc bấy giờ 5 thức trước, chuyện lại làm “thành sở tác trí”; thức thứ 
6 chuyển thành “Diệu quan sát trí”. 


Khi hành giả chưa an trụ nơi Viên giác thì thức thứ 7 này chấp ngã, 
nhơn, bỉ thử. Đến khi hành giả an trụ nơi Viên giác, thì thức thứ 7 
chuyển thành “Bình đẳng tánh trí”. Lúc bấy giờ thức thứ 8 không còn 
bị thức thứ 7 chấp làm “ngã”nữa, nên thức thứ 8 chuyển thành “Đại 
viên cảnh trí”. 


Chữ “niết bàn tựtánh”: cũng gọi là “tánh tịnh Niết bàn”, tức là biệt 


danh của Chơn như hay Viên giác. 


Chữ “không hệthuộc xứ sở”: tiểu thừa an cư phải có cảnh chùa để 
làm đạo tràng xứ sở.Đến như bồ tát thì lấy “Niết bàn tự tánh” làm 
đạo tràng, nên nói: “không hệthuộc xứ sở”. 


Chữ “vô thượng Diệu giác”: quả vị Phật sáng suốt (giác) mầu nhiệm 
(diệu) không có quả vị nào trên (vô thượng) 


www 


6. Khi thấy thắng cảnh, hành giả chớ nên chấp trước 


-Này thiện nam! Như chúng sanh đời mạt pháp muốn tu hành để 
cầu đạo bồ tát trong khi vào tu 3 thời kỳ này, nếu thấy có các 
thắng cảnh hiện ra, mà không đúng như hành giả đã nghe thấy, 
thì quyết không nên chấp thủ. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy hànhg iả khi tu, nếu thấy hiện ra cảnh giới thù 
thắng, không nên luyến trước. 


Hànhg iả khi dụng côn tu hành, cố nhiên sẽ có cảnh giới thù thắng lạ 
thường hiện ra. Song, nếu sanh tâm chấp trước, không phân biệt 
chánh tà, thì hành gai dễ mắc lưới ma. Cho nên hànhg aÏ phải thấy 
các cảnh giới ấy đúng như sự nghe học của mình, nghĩa là lời Phật 
dạy, hoặc thiện tri thức bảo hay trogn kinh sách dạy như thế nào, thì 
khi các cảnh ấy hiện ra phải đúng như thế ấy, mới gọi là chơn chính. 
Trái lại là ngũ ấm ma hiện (nên xem đoạn NGũ Ấm Ma, trong kinh 
Lăng Nghiêm) Phàm người tu hành, không ai chẳng nhơn nghe hiểu 
rồi sanh lòng tin, nhơn có tin mới tu, nhơn tu mới có chứng, chứng là 
kết quả của nghe, tin và tu. Thế nên tin, hiểu, tu và chứng trước sau 
phải hiệp nhau. Nếu chõ chứng (cảnh giới hiện ra) không hiệp với sự 
nghe thì bất luận hiện ra cảnh giới thiện hay ác, cũng đều là Ma cả. 


www 


7. Tu chỉ (Xa Ma tha) 


-Này thiện nam! Như có các chúng sanh tu pháp “chỉ” (Xa ma 
tha) trước giữ chỗ chí tịnh (rất yên lặng) không khởi vọng niệm 
nhớ nghĩ; do yên lặng tột bực nên trí giác hiện ra. Như 


vậy từ khi mới bắt đầu tịnh và ở một thân, cho đến khi khắp cả 


một thế giới đều tịnh. Cũng thế, “trí giác” bắt đầu hiện ra ở một 
thân cho đến khắp cả một thế giới đều “giác”. 


-Này thiện nam! Khi “trí giác” đã hiện khắp một thế giới, thì 
trong thế giới ấy nếu có một chúng sanh nào, móng lên một 
niệm, lúc bấy giờ hành giả đều biết cả. Cho đến trăm ngàn thế 
giới cũng thế. 


Các cảnh giớiấy, nếu không phải đúng như sự nghe của hành giả, 
thì quyết chẳng nên chấp thủ. 


LƯỢC GIẢI 


Đại ý đoạn này Phật dạy hànhg iả khi tu Định, đến chỗ tột bực, nên 
trí giác (huệ) phát sinh. Bởi từ 


một thân tịnh cho đến một thế giới tịnh, nên trí giác phát ra cũng từ 
một thân cho đến khắp cả thế 


giới. Vì cả thế giới đều là “trí giác” của hành giả, nên co một chúng 
sanh nào vừa móng niệm, thì hành giả đều biết hết. 


Song những cảnh giới đã hiện ra, phải đúng như sự thấy nghe mà 
hành giả đã từng nghe thiện tri thức hay trong kinh chỉ dạy, như thế 
cảnh thấy mới chánh. Nếu trái lại là NGũ ấm Ma hiện. 


Ngài Như Sơn nói:“Vì toàn cả thế giới đã thành “giác” nên chúng 
sanh toàn ở trogn giác tánh của hành gaÏ. Bởi thế nên khi chúng sanh 
khởi ra một niệm gì, thì hành giả đều biết cả. Cũng như bóng đã hiện 
trogn gương, nên gương chiếu không sót”. 


Tron gkinh Viên giác lược sớ chép: hành ø iả tin, hiểu, tu, và chứng 
tuy thứ lớp không đồng, nhưn gpải không khác. Nghĩa là: “hiểu là 
hiểu theo chỗ mình Tin, Tu là Tu theo chỗ mình hiểu. CHứng là 
chứng theo chỗ mình Tu. Nay những cảnh giới củ hành giả chứng, 
nếu không phải đúng như chổ hiểu, tin và tu, thì không nên chấp 
thủ”. 


%i%e% 


8. Tu quán (ta ma bát đề) 


-Này thiện nam! Nếu chúng sanh, tu pháp “quán”; thì trước phải 
nhớ tưởng mười phươgn cácđức Phật và các vị bồ tát, rồi y theo 
các pháp môn của Phật dạy đó mà siêng năng cần khổ tuần tự tu 
hành, đặng thành tam muội và phát nguyện rộng lớn, tưhuân tập 


thành chủng tử. Trong lúc tu, nếu có hiện ra những cảnh giới gì 
mà không dúng như chỗ nghe của hành giả, thì chớ nên chấp 
thủ. 


LƯỢC GIẢI 


Phật dạy người tu “quán”, trước phải nhớ tưởng các đức Phật và bồ 
tát rồi y theo các pháp môn của Phật dạy mà siêng năng khổ hạnh 
tuần tự tu hànhd để thành tam muội. VÀ phải phát đại nguyện huân 
tập vào tâm thức của hành giả để thành chủng tử. 


Trong khi tu, nếu có những cảnh giới gì hiện ra mà không đúng như 
chỗ của hành giả đã nghe thầy bạn dạy bảo, hay trong kinh luật chỉ 
giáo, thì không nên chấp thủ; vì đó là Ma hiện. 


“Tam muội” - Xemđoạn giải thứ 2 trogn chương PHổ Hiền Bồ tát. 


www 


9. Chỉ quán song tu (thiền na) 


-Này thiện nam! Nếu có chung sanh muốn tu Thiền na (Chỉ quán 
song tu) thì trước phải tu pháp môn sổ tức; trong âm hành giả 
biết rõ được mỗi niệm khi sanh, trụ, djvà diệt; phân biệt được 
ranh giới và số mục của các niệm. cho đến khắp cảbốn oai nghỉ 
(đi, đứng, nằm, ngồi). Hành gia cũng đều biết; cũng như con mắt 
thấy các vật dụng. trogn khi tu nếu thấy có hiện ra cảnh giới gì 
không đúng như sự thấy nghe của hành giả thì không nên chấp 
thủ. 


Đây là phương tiện đầu tiên tu hành của hành giả, tức là ba pháp 
quan1. NÊu các chúng sanh tỉnh tấn siêng tu ba pháp quán này 
được hoàn toàn, tức là Như Lai xuất hiện ở thế gian vậy. 


LƯỢC GIẢI 


Ngaì Viên giác bồtát hồi Phật: Hành giả đối với 3 pháp quán, tu pháp 
nào trước? - Phật dạy trước tu pháp “chỉ” giữ tu pháp “Quán”, sau tu 
“chỉ, quán song tu”. 


Đoạn này Phật dạy“Chỉ, Quán song tu”. Người tu pháp này, trước 
phải tu pháp sổ tức (đếm hơi thở). 


Nhờ có điều hòa hơi thở, nên tâm được tịnh (chỉ); nhờ tâm được tịnh 
nên những vọng niệm thô tế, khi sanh, trụ, dị và diệt, giới hạn của 
nó dài ngắn, lâu mau, nhiều hay ít, hànhg iả đều biết được hết 


(quán) 


Hành gaÏ tịnh tọa, dụng tâm tu pháp quán như vậy, khi mới thành 
công, thời trong tất cả thời gian động tịnh như đi, đứng, nằm ngồi 
v.v... hành giả đều hiểu biết phân biệtđược rõ ràng, mmỗi niệm, khi 
sanh, trụ, dị và diệt, giới hạn dài ngắn hay lâu mau và ít nhiều v.v... 


Đến lúc thành công hoàn bị, thì torng trăm ngàn thế giới, có những 
vật gì, cho đến có bao nhiêu hạt mưa, hành giả cũng đều biết được 
hết. Không phải hành giả hiểu biết một cách lờ mờ, mà hiểu biết một 
cách rõ ràng; cũn gnhư mắt xem thấy các sự vật thụ dụng vậy. 


%i%% 


10. Tóm tắt 


-Này Thiện nam! Nếu chúng sanh đời mạt pháp, tâm muốn cầu 
đạo, nhưng vì nghiệp chướng đời trưóc nặng nề, căn tánh ám 
độn, nên tu hành khó thành tựu, thì phải siêng năng sám hối; 
thường sanh tâm trông mong đoạn trừ các phiền não: thương, 
ghét, tật đố, dối nịnh v.v... và tìm cầu quả vị cao thượng thù 
thắng. 


Đối với 3 pháp quán thanh tịnh này, tùy hànhg iẳ tu một pháp. 
Nếu tu pháp quan1 này không thành tựu thì tu pháp quan1 khác, 
phải lần hồi cầu chứng, chớ nên thối tâm buông bỏ. 

LƯỢC GIẢI 

Đại ý đoạn này Phật dạy: NẾu chúng sanh đời sau căn tánh ám độn, 
nghiệp chướng nặng nề,muốn cầu Phật đạo, nhưng không thành tựu, 
thì phải siêng năng sám hối, tâm thường trông mong đoạn các phiền 


não. Đối với 3 pháp quán, nếu tu phap1 này không thành tựu thì tu 
pháp khác, dốc lòng cầu chứng Đạo, không nên thối tâm. 


11. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên 


Khi ấy đức ThếTôn, muốn tóm lại các nghĩa này, nên nói bài kệ rằng: 
Viên Giác ông nên biết: 


TẤt cả các chúng sanh 


Muốn cầu đạo vô thượng, 


Phải lập ba thời kỳ: 

Hai mươi mốt ngày đầu 

Sám hối nghiệp vô thỉ, 

Vậy sau chánh suy nghĩ; 

Nếu phi cảnh đã nghe, 

Thì chẳng nên chấp thủ 

Pháp “chỉ” rất tịch tịnh 

Pháp “Quán” chánh nhớ nghĩ, 

THiền na rõ đếm hơi, 

Thế gọi là tịnh quán. 

NGười siêng năng tu tập, 

Thế gọi Phật hiện thế. 

Kẻ độn căn chẳng thành, 

Thì phải siêng sám hối 

Các tội từ vô thỉ. 

Các tội chướng tiêu rồi, 

Cảnh Phật liền hiện trước 

LƯỢC GIẢI 

Đại ý bài kệ này Phật dạy các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng 
bô đê, thì phải phân ba thời kỳtu tập. Khi vào tịnh thất, trong 21 
ngày đầu, hành giả phải chí tâm sám hối các nghiệp chướng từ vô 
thỉ, sau rồi chánh tâm suy nghĩ. 


Trong lúc tu, nhưcó hiện ra cho cảnh giới gì, nếu không đúng với chỗ 
thấy nghe của hành giả, thì chớ 


nên chấp thủ. 


Nếu hành gaÏsiêng năng tu tập ba phép quán thanh tịnh là: chỉ, quán 


và chỉ quán song tu thì gọi là Phật hiện thế. 


NẾu người nào căn tánh ám độn không thể tu ba pháp môn này được 
thì nên siêng sám hối các tội từ 


vô thỉ; khi các tội chướng tiêu diệt rồi, thì cảnh Phật liền hiện ra 
trước mặt. 


BÀI THỨ MƯỜI HAI 

C. PHẦN LƯU THÔNG 

1. Ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát hỏi Phật 

2. Phật khen ngài Hiền Thiền Thủ bồ tát 

3. Phật nói tên kinh này 

4. Phật nói công đức trì kinh này 

5. Phật khuyên các Đệ tử phải bảo hộ người trì kinh này 6. Các vị Thiện 
thần phát nguyện bảo hộ người tu hành XII. CHƯƠNG HIẾN THIỆN 
THU 

1. Ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát hỏi Phật 


Khi ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát ở trongđại chúng đứng dậy, đi quanh 
bên hữu của Phật ba vòng, rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: 


-Bạch đức Đại bi Thế Tôn, ngài đã vì chúng con và các chúng 
sanh đời sau, rộng rãi giảng dạy cho chúng con hiểu ngộ được 
những việc không thể nghĩ bàn. 

Bạch Thế Tôn: 


-Kinh Đại thừa này tên gì? 


-Chúng con làm sao phụg trì? 

-Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? 
Chúng con làm sao bảo hộ những người thọ trì kinh này? 
-Phải truyền bá kinh giáo này ở địa vị nào? 


Ngài Hiện THiền Thủ bồ tát, thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lạy 
Phật rồi trở lui. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn kinh này có hai phần: 


a. Ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát tán thán Phật, vì chúng sanh giẳng giải 
những việc không thể nghĩ bàn b. Bồ tát hỏi Phât năm điều 

1. Kinh này tên là kinh gì? 

2. Làm sao phụng trì? 

3. Chúng sanh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? 

4. Làm sao bảo hộ người thọ trì kinh này? 

5. Truyền bá kinh này ở địa vị nào? 

2. Phật khen ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát 

Khi ấy đức Thế Tôn khen ngài Hiền Thiện Phủ Bồ tát và dạy rằng: 
-Này Thiện nam, hay lắm và quý lắm! ông vì các vị bồ tát và 
chúng sanh đời sau, thưa hỏi Như Lai tên kinh và công đức trì 
kinh này, các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ giáo. 

LƯỢC GIẢI 

Vì muốn cho mưa Pháp gội nhuần chúng sanh đời sau, nên Ngài Hiền 
Thiện Thủ Bồ tát đứng lên hỏi Phật về việc thọ trì và truyền bá kinh 
này. Đoạn này Phật khen ngài Hiền Thiện Thủ và bảo phải chăm chú 
nghe lời Phật chỉ giáo 

3. Phật nói tên kinh này 

-Này Thiện nam! Kinh này không phải chỉ mình ta nói, mà các 
đức Phật trong 10 phương nhiều như trăm ngàn muôn ức lần số 
cát sông Hàng, cũng đều nói kinh này. Các đức Phật trong 3 đời 
đều bảo hộ kinh này. Mười phương các vị Bồ tát đều quy y kinh 
này. Kinh này là tròng con mắt của 12 bộ kinh. Kinh này có 5 
tên: 


1. Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh 


2. Tu Đa LA Liễu Nghĩa kinh 

3. Bí mật Vương Tam muội kinh 

4. Như Lai quyết định cảnh giới kinh 

5. Như Lai tạng tự tánh sai biệt kinh 

Các ông phải hết lòng cung kính phụng trì kinh này. 
LƯỢC GIẢI 


Kinh này nói về tánh “Viên giác”. Người ngộ nhập được tánh Viên 
gaíc thì thành Phật, còn không ngộ 

được thời làm chúng sanh. 

Mục đích của Phật ra đời là dod65 chúng sanh thành Phật song chúng 
sanh có nhập Viên giác mới được thành Phật. Vì thế nên hằng sa đức 
Phật ra đời, đều nói kinh Viên giác. 

Vì kinh Viên giác rất quý báu như thê,1 nên các đức Như Lai trong 3 
đời thường giữ gìn và bảo hộ kinh này. Mười phương các vị bồ tát 
đều quy y kinh này, vì quy y kinh này là quy ý tánh Viên giác. 

Giáo pháp của Phật tuy nhiều, nhưng tóm lại chia ra có 12 bộ kinh, 
tức là 12 loại kinh. Kinh nào cũng đều nhắm một mục did1ch là dạy 


chúng sanh tu hành thành Phật; mà muốn thành Phật thì phải nhập 
Viên giác. Bởi thế nên kinh này “tròng con mắt” của 12 bộ kinh 


“12 Bộ kinh” - Phật ra đời thuyết pháp 40 năm, tóm lại có 3 tạng: 
Kinh, Luật, và Luận; phân ra 12 bộ, tức là 12 loại 

Có bài kệ tóm 12 bộ kinh: 

TRường hàng, Trùng tụng và Cô khởi 

Thí dụ, Nhơn duyên cùng Tự thuyết 

Bổn sanh, Bổn sự, Vị tằng hữu 

Phương quảng, Luận nghị và ký biệt 


Kinh này có nhiều đức tính và nhiều công dụng nên có nhiều tên: a. 
Đại phương Quảng Viên giác Đà La Ni kinh 


Tánh Viên gíc Quảng đại phương viên bao trùm và gìn giữ các Pháp. 


“Đà La Ni”, Tàu dịch là “Tổng Trì”: bao trùm và gìn giữ các Pháp 1. 
Pháp Đà La Ni. - Chỉ một chữ, một danh hiệu hay một câu, mà abao 
trùm tất cả chữ, tất cả danh hiệu và tất cả câu. 


2. Nghĩa Đà La Ni - Như nói Chơn như, Duy tâm, Duy thức, Pháp giới 
v.v.. đều đã tóm thâu sự vật sai biệt. 


3. Định Đà La Ni - Do sức Định mà tỉnh thần thống nhất tập trung 
lại, nên phát huy được lực lượng rất mạnh, nhờ đó mà thành tựu 
được nhiều môn Định (Định Tổng trì). 


4. Chú Đà La Ni. - Tức là thần chú. Do hành giả tập trung tỉnh thần 
trì chú, nên có sức mạnh làm cho hành giả được toại bản nguyện của 
mình. 


b. “Tu Đa La Liễu Nghĩa”. - Chữ“Tu Đa La”, tàu dịch là “Khế kinh”. 
Nghĩal à kinh này hiệp với chơn lý và căn cơ của chúng sanh. 

Chữ “Liễu Nghĩa”: Nghĩ alý rốt ráođứng đắn. Kinh của Phật có hai 
loại: 1. Bất liễu nghĩa kinh là những bộ kinh Phật tùy quốc độ, tùy 
thời đại và tùy căn cơ, mà phương tiện nói ra, như các kinh về tiểu 
thừa, nghĩa lý chưa rốt ráo. 

2. Liễu nghĩa kinh là những bộ Kinh nghĩa lý rốt ráo đúng đắn, Phật 
nói đúng chân lý không có tùy thời tuỳcơ v.v.. Như các kinh Đại thừa. 
Kinh “viên giác” đây thuộc về kinh Liễu Nghĩa. 


c. “Bí Mật Vương Tam muội”.- Chữ “Tam muội” tức là “Tam ma 
địa”, Tàu dịch: 1. Đẳng trì 


2. Chánh định 
3. Chánh thụ 
4. Chánh tư duy 


Viên giác Tam muội này cao cả hơn các pháp Tam muội cho nên gọi 
là “vương” (vua). 


Chữ “Bí mật. - PHáp Viên giác tam muội này, duy có Phật mới hoàn 
toàn thấu rõ được; ngoài ra như 


chúng sanh thời không biết, cho đến bực đẳng giác bồ tát cũng chưa 
có thể thấu tột được, cho nên nói là “bí mật”. 


d. “Như Lai quyết định cảnh giới kinh”. - Cảnh giới Viên giác này 
duy có đức Như Lai mới quyết định chứng nhập được. Từ bực đẳng 
giác Bồ tát trở xuống, ở trong vòng cầu chứng nhập, nên chưa quyết 
định được. 


e. “Như Lai tạng tự tánh sai biệt kinh”. - Chữ “Như Lai tạng”, 
nghĩa là “Như Lai” còn tại triền. Bởi các vọng huyễn chưa viễn ly. 
Giác tánh chưa phát hiện. Nghĩa là“quả đức Như Lai” còn bị tiềm 
tàng ẩn phục trong tâm của chúng sanh; tức là tánh Viên giác còn bị 
triền phược vậy. 


CHữỮ “Tự tánh”: TÁnh Viên giác tùy duyênứng hiện ra các pháp sai 
khác, nên gọi là “sai biệt”. 


%i%% 


4. Phật nói công đức trì kinh này 


-Này Thiện nam! Kinh này nói vềcảnh giới của Như Lai, nên duy 
có Phật mới hay biế,t còn các vị Bồ tát và chúng sanh đời sau, chỉ 
y theo đây tu hành lần hồi tiến đến địa vị Phật. 


Này Thiện nam! Kinh này tên“Đại thừa đốn giáo”. Những chúng 
sanh đốn cơ mới có thể do kinh này được khai ngộ. Kinh này 
cũng tiếp độ các chúng sanh về tiệm tu. Bởi thếnên kinh này 
cũng như biển cả, không nhượng các dòng sông nhỏ. Lớn 
nhưThần A Tu La và nhỏ như 


loài mòng muỗi, uống nước biển đều no bụng cả. 


Này thiện nam! Giả sử có người dùng t oàn 7 món báu, chứa đầy 
cả đại thiên thế giới, đem ra bố thí; công đức của người ấy rất 
lớn, nhưng không bằng có người nghe tên kinh này, cho đến 
chỉnghe nghĩa một câu, công đức người này nhiều hơn. 


Này thiện nam! Giả sử có người giáo hóa chúng sanh tu hành 
chứng được quả A La Hán nhiều đến trăm lần số cát sông Hằng, 
nhưng không bằng có người giảng nói kinh này, cho đến rất ít là 
chỉgiäng nửa bài kệ, công đức của người sau này nhiều hơn. 


Này thiện nam! Nếu có người nghe kinh này tin tưởng không 
nghỉ ngờ, thì biết người đó đã trồng phước huệkhông những ở 
một đời Phật, hoặc hai đời P hật, mà người này đã trồng căn lành 
từ nhiều đời Phật, như số cát sông Hằng; cho nên nay nghe đến 
kinh này mới hay tin thọ. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này có 5 phần: 


1. Kinh này nói về cảnh giới viên giác nên duy có Phật mớihay thấu 
triệt, còn từ các vị Bồ tát trở 

xuống chỉ y theo đây tu hành mà thôi 

2. Kinh này thuộc về Đại thừa đốn giáo, nên rất hợp với những người 
căn cơ Đại thừa đốn ngộ. Song kinh này cũng tiếp độ các người căn 
cơ Tiểu thừa tiệm tu; thí như biển cả không nhượng các dòng sông. 


Tất cả chúng sanh lớn như A Tu La (Dụ đại thừa) nhổ nhưmòng 
muỗi (dụ nhị thừa) uống nước biển đều được no cả. 


“Đốn giáo”. - Ngài Phổ Hiền phân TÂm tạng kinh giáo của Phật làm 
năm thời: 1. Tiểu (tiểu thừa) 


2. Thỉ (đại thừa thỉ giáo) 

3. Chúng (Đại thừa rốt sau) 

4. Đốn (Đại thừa đốn giáo - Chữ “Đốn” là mau lẹ, nhanh chóng) 5. 
Viên (Đại thừa viên mãn) 

Ngài Thiên Thai lại phân làm bốn thời: 

1. Tạng (tiểu thừa tạng giáo) 

2. Thông (Thông đến đại thừa) 

3. Biệt (đặc biệt Đại thừa) 

4. Viên (đại thừa viên giáo) 

3. Phật dạy người thọ trì kinh này, công đức quý hơn người bố thí 
bảo vật. Người dùng bảy món báu đụngđầy cả Đại thiên thế giới, 
đem bố thí cho chúng sanh, công đức của người ấy tuy lớn, nhưng 
thuộc vè phước hữu lậu, nên chỉ hưởng trong một thời gian rồi hết. 
Không bằng người nghe tên kinh này, cho đến chỉ nghe một câu 
nghĩa, tuy rằng ít, nhưng đã gieo được hạt giống vô lậu thanh tịnh, 
không sớm thì muộn, thế nào cũng được quả vô lậu, nên quý hơn tài 


thí. 


4. NGười giảng kinh này, công đức nhiều hơn người giáo hoá vô số 
hàng Nhị thừa. Vì giáo hóa vô số 


người chứng quảNhj thừa, công đức tuy lớn, nhưng chỉ thuộc về 
Tiểu thừa quả, nên không bằng người y theo kinh liễu nghĩa Đại thừa 
nói một câu hay một bài kệ, làm cho người ngộ được tánh Viên giác, 
không sớm thì chày người ấy quyết định sẽ được thành Phật. Ví như 
các ngôi sao tuy nhiều, nhưng sáng không bằng một mặt trăng. 


5. Người nghe kinh này mà sanh tâm vui mừng, ham mỘ và tin 
tưởng, không nghỉ ngờ, thì biết người này đã có trồng hạt giống đại 
thừa, từ nhiều đời đức Phật. 


www 


5. Phật khuyên các đệ tử phải bảo hộ cho người trì kinh này 


-Này Thiện nam! Các ông phải bảo hộ những người tu hành đời 
mạt pháp, chớ để cho các loài ác ma và ngoại đạo làm não loạn 
thân tâm của người tu hành, khiến cho họ thối tâm. 


LƯỢC GIẢI 


Đời mạt pháp, chúng ngoại đạo tà sư rất thạnh hành hay làm nhiễu 
loạn đến người tu hành. NÊu không bảo vệ giữgìn, thì hành giả sẽ bị 
chúng ma nhiễu hại, rồi phải thối chí ngã lòng. 


www 


6. Các vị thiện thần phát nguyện bảo hộ người tu hành 


Khi ấy ở trong pháp hội có tám vạn Thần Kim CAng như ông Hỏa 
Đầu kim Cang, Tối Thoái Kim Cang, Ni Lam Bà Kim Cang, cùng với 
quyến thuộc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 
ba vòng, rồi kính cẩn lạy Phật và thưa rằng: 


-BẠch Thế Tôn! Nếu các chúng sanh đời sau, có người nào thọ trì 
kinh Đai thừa này, thì chúng con nguyện bảo hộ người ấy giữ gìn 
tròng con mắt; cho đến chỗ đạo tràng của người này tu hành, 
chúng con cũng nguyện dẫn hết binh tướng đến đó, sớm chiều 
bảo hộ, khiến cho họchẳng thối chuyển. Chỗ nhà cửa của người 
này ở, hằn không có tai chướng, các tật bịnh đều tiêu hết, của 
báu giàu có, thường chẳng thiếu thốn. 


Khi ấy ông Đại Phạm Vương và 28 vị Thiên Vương,cùng ông Tu Di 
Sơn Vương và Hộ Quốc Thiên Vương v.v... đều đứng dậy đi quanh 
bên hữu của Phật ba vòng rồi kính cẩn lạy Phật và thưa rằng: 


-Bạch Đức THế! Chúng con cũng nguyện bảo hộ người thọ trì 
kinh này, thường được an ổn, tâm chẳng thối lui. 


Khi ấy có Đại Lực Quỷ Vương, tên là Cát BÀn Trà cùng với 10 vạn 
Quỷ Vương, đứng dậy đi quynh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lạy 
Phật và thưa rằng: 


-Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con cũng nguyện sớm chiều hộ vệ 
người thọ trì kinh này, khiến cho họ không thối lui. Chỗ của 
người trì kinh ở, trong khaỏng một do tuần (10 đặm) nếu có 
chúng quỷ thần nào đến xâm phạm cảnh giới này, thì chúng con 
sẽ đập nó nát như vi trần. 


Khi ấy tất cả Đại chúng như các vị Bồtát, thiên long, Quỷ thần, quyến 
thuộc của 8 bộ Quỷ thần và chư 


thiên, PHạm vương v.v.. nghe Phật nói kinh này đều hoan hỷ, tín thọ 
và phụng hành LƯỢC GIẢI 


Chương thứ 12 này là nói về việc truyền bá lưu thông. Thính chúng 
trong pháp hội, trên từ các vị đại Bồ tát dưới cho đến chúng quỷ 
thần, nghe Phật nói kinh này, từ chương thứ 11 là chương Viên giác 
rồi, tất cả đều lấy làm quý báu vô cùng, lợi lạc cho chúng sanh vô 
tận, nên hớn hở vui mừng, tin thọ 


và phụng hành. Bởi thế nên các vị Thiện thầnđều phát nguyện bảo 
hộ kinh và triệt để ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này. 


CHúng ta chắc đã có trồng căn lành từnhiều đời trước, cho nên hôm 
nay mới có diễm phúc được nghe kinh này. ước mong qúy vị mỗi 
ngày nên phát Bồ đề tâm tu hành và truyền bá kinh này được phổcập 
quần sanh. Thế là chúng ta đã đền đáp được ơn Phật mà cũng thực 
hành theo hạnh Phật là “Tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn”. 


Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 


http://www.thuvienhoasen.0org 


